ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂẦM 


PGS. TS. Nguyễn Thế Đặng (Chủ biên) 
PGS. TS. Đặng Văn Minh - TS. Nguyễn Thế Hùng 


Giáo trình 


VẬT LY ĐẮT 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
HÀ NỘI - 2007 


LỜI NÓI ĐẦU 


Giáo trình Vật lý đất được biên soạn trên cơ sở kế hoạch đào tạo hệ đại học 
ngành Môi trường của Trường Đại học Nông Lám Thái Nguyên. Giáo trình này cung 
cấp những kiến thức cơ bản nhất về vật lý đất cho sinh viên chuyên ngành Môi trường. 

Trong khi biên soạn, tập thể tác giả đã bám sát phương châm giáo dục của Nhà 
nước Việt Nam và gắn liên lý luận với thực tiền. Đồng thời với việc kế thừa các kiên 
thức khoa học hiện đại trên thể giới, các tác giả đã mạnh dạn đưa các kết quả nghiên 
cứu mới nhất của Việt Nam vào cuốn sách, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu ở vùng 
núi phía Bắc Việt Nam. 

Tham gia biên soạn giáo trình này gỗm: 

PGS.TS. Nguyễn Thể Đặng chủ biên và trực tiếp biên soạn bài mở đâu, chương 1 
j2 g5 

PGS.TS. Đặng Văn! Minh biên soạn chương 4 và 7. 

TS. Nguyễn Thể Hùng biên soạn chương 5 và 6. 

Tập thể tác giả xin cảm ơn sư giúp đỡ về tài liệu và đóng góp ÿ kiên cho việc biên 
soạn cuốn giáo trình này của GS.TS. Trần Kông Tấu — Trường Đại học khoa học tư 
nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và các thây cô giáo Khoa Tài nguyên và Môi trường 
- Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

Chúng tôi cho rằng đây là cuốn giáo trình tối, song chắc chắn không tránh khỏi 
những thiếu sót. Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sư đóng góp ý kiến của động 
nghiệp và các độc giả. 


Xin chân thành cảm 0n. 


TẬP THẺ TÁC GIÁ 


Bài mở đầu 
ĐÓI TƯỢNG, NỘI DUNG MÔN HỌC VÀ LỊCH SỬ 
PHÁT TRIÊN CỦA CHUYỀN NGÀNH VẬT LÝ ĐẤT 


KHÁI NIỆM 


Vật lý đất là một chuyên ngành của thổ nhưỡng học, chuyên nghiên cứu những 
tính chất lý học của đất, những quá trình vật lý xảy ra trong đất và mối quan hệ của nó 
với tính chất hoá học và sinh học của đất và với môi trường. Vai trò của vật lý đất đối 
với nông lâm nghiệp, với môi trường nói chung và đối với thổ nhưỡng học nói riêng 
rất to lớn. 

Trong đất không ngừng xảy ra những quá trình lý hoá học và sinh học, những 
quá trình đó có ý nghĩa rất to lớn trong việc tạo nên độ phì nhiêu của chúng. Tắt cả các 
quá trình xảy ra trong đất đều năm trong mối tác động tương hỗ chặt chẽ và phụ thuộc 
trực tiếp vào trạng thái lý học của đất. Đến nay khoa học đã chứng minh rằng một 
trong những biện pháp quan trọng nhất để nâng cao độ phì nhiêu của đất là không 
ngừng cải thiện các tính chất lý học của đất. 


Do vị trí, tầm quan trọng của môn khoa học vật lý đất cho nên ngay từ khi Hiệp 
hội Thổ nhưỡng quốc tế được thành lập (1942) và cho đến Đại hội khoa học Đất thế 
giới lần thứ 17 (Bangkok - Thái Lan, tháng § năm 2002), lĩnh vực khoa học này được 
xếp vào vị trí hàng đầu trong § lĩnh vực quan trọng nhất của ngành khoa học đất. 


Vật lý đất bao gồm các nghiên cứu: 


- Vật lý thể rắn của đất: Các hạt cơ học, thành phần CƠ giới đất, kết câu đất, tính 
chất vật lý cơ bản và cơ lý đất. 


- vật lý thể lỏng của đất: Tính chất nước của đất. 


- Vật lý thể khí và nhiệt độ của đất: Tính chất không khí đất, tính chất nhiệt của 
đất. 


Cho đến nay, về lý luận cũng như trong thực tiễn sản xuất đều xác nhận rằng kết 
cầu của đất (cầu trúc) được coi là yếu tô xác định độ phì nhiêu của đất, là yêu tố làm 
tăng sản lượng thu hoạch của cây trồng. Kết cấu đất tạo điều kiện thuận lợi cho độ 
thông thoáng của đất và ảnh hưởng rõ rệt đến sự chuyên vận độ âm ở trong đất. Tính 
chất vật lý nói chung và kết cấu đất nói riêng là một trong những nền tảng cơ bản của 
sản xuất nông nghiệp; tất cả những biện pháp kỹ thuật nông học trong trồng trọt như 
làm đất, bón phân, điều hoà chế độ nước đều dựa trên cơ sở nảy. Đất có những tính 
chất lý học tốt và đất có kết cầu sẽ cung cấp thuận lợi về nước, không khí, sẽ đảm bảo 
nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng. 


3 


Quan hệ giữa thể rắn và thể lỏng của đất ảnh hưởng đến sự trao đổi khí với khí 
quyền, trước hết là ảnh hưởng đến sự thông thoáng của đất, ảnh hưởng đến sự thâm 
nhập lượng ôxy cân thiết đối với rễ cây trồng, thải lượng CO2 không cần thiết; gây nên 
nhiệt dung, độ dẫn nhiệt độ của đất và từ đó ảnh hưởng đến sự tích luỹ và phân bố 
nhiệt ở trong đất, làm thay đối môi trường vật lý đất, gây tác động quyết định không 
những đến sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng mà còn ảnh hưởng đến những quá 
trình lý - hoá học xảy ra trong đất. 


Sự tác động tương hỗ giữa thê rắn và thể lỏng của đất gây ra những tính chất cơ 
lý của đất (độ chặt, độ biến dạng, tính dẻo, tính liên kết, tính dính). Sự tác động tương 
hỗ này liên quan chặt chẽ với những động tác kỹ thuật trong quá trình làm đất, đến sự 
mọc mầm của hạt cũng như ảnh hưởng đến sự phân bố của hệ thống rễ cây. 


Đất là vật thê vật lý tự nhiên, chúng có quan hệ một cách chặt chẽ với những 
thành phần và nguồn gốc phát sinh của đá mẹ, liên quan một cách chặt chẽ với những 
điều kiện môi trường bên ngoài (khí hậu, địa hình, thảm thực vật) có nghĩa là liên quan 
chặt chẽ với những điều kiện hình thành đất. Những yếu tố này quyết định những đặc 
điểm của việc hình thành phẫu diện, hình thành các tầng phát sinh của đất. 


TÓM TÁT LỊCH SỬ PHÁT TRIÊN NGÀNH VẬT LÝ ĐẤT 


Lịch sử của môn học vật lý đất không ngừng phát triển theo yêu cầu của sản xuất 
nông nghiệp và môi trường nông nghiệp, đảm bảo tạo những điều kiện môi trường vật 
lý tối thích nhằm góp phần cùng các lĩnh vực khoa học khác giúp cây trồng sinh 
trưởng, phát triển tốt nhất, cho năng suất thu hoạch cao nhất. 


Vật lý đất là một chuyên ngành của khoa học đất, đã được ra đời từ những năm 
đầu của thế kỷ 19. Người ta cho rằng các nhà khoa học Nga đã có những đóng góp 
quan trọng đặt nền móng cho chuyên ngành này. N. I. Ruleznov (1853) lần đầu tiên 
sáng chế ra thiết bị xác định sức cản của đất khi có sự trượt và có sự chuyên dịch trong 
đât. 


M. V. Lomonoxop là người đầu tiên đưa ra học thuyết về "Các tầng đất" trong 
phẫu diện. Việc mô tả và nghiên cứu các tính chất vật lý, hoá học đất trong các tầng 
phát sinh của phẫu diện đất ngày nay được phát triển cũng xuất phát từ học thuyết này. 


Lần đầu tiên các tính chất vật lý của đất được mô tả chi tiết là do Schubler 
(1930). Hầu như tất cả các tính chất lý học mà ngày nay đang tiến hành nghiên cứu 
đều đã được ông đề cập đến. Phương pháp phân tích để nghiên cứu những tính chất 
các cấu tử của đất đã được phát triển trong các công trình của nhà bác học nỗi tiếng 
người Đức - Giáo sư Wollny - người đã sáng lập ra tạp chí đầu tiên về nông lý 
(Agrophysics). Tạp chí này xuất bản hằng năm, bắt đầu từ năm 1878 cho đến năm 
1898. 

Nồi tiếng về phương diện thực tiễn cũng như phương diện lý luận trong việc 
nghiên cứu cầu trúc đất (soil structure) là A. F. Tiuin; S. A. Zakharov; N. I Savinoy; P. 


4 


V. Versin; L B. Revut và một số người khác. Người đầu tiên đưa ra phương pháp phân 
loại đất theo thành phần cơ giới, dựa trên quan hệ giữa sét vật lý (cấp hạt < 0,01 mm 
và cát vật lý (cấp hạt > 0,0 mm) ,là giáo sư N. I. Xibiraxev ( 1901 ). Người đầu tiên 
tiến hành quan trắc động thái độ âm đất trong phẫu diện sâu, không những đối với 
những tầng đất bên trên phẫu diện mà xuống cả những tầng sâu (đất cái) và đưa ra 
những giải thích về các quy luật cơ bản của chế độ nước trong đất là A. A. Izmailski 
(1893 - 1894) và G.N. Vưxofski ( I8§99 - 1900). 


Ở Mỹ và một số nước phương Tây, về phương diện vật lý đất đã xuất hiện nhiều 
nhà khoa học có tên tuổi như Baver L. D.; Bolt G. H;; Buckingham E.; Bruce R. R.; 
Cassel D. K.; Edlefsen N. E.; Anderson B. C.; Schofield R. K.; Green W.H; Jury W. 
A.; Klute A.; Khan A. u. H.; Marhal T. J.; Nelson R. A.; Robinson R. A,; Stokes R.H.; 
Russell E. W.v.v... Cuốn Vật jý đất (Soiljphysics) của 3 tác giả: Wiliam A. lury; 
Wilford R. Gardner và Walter H. Gardner viết, đã tái bản lần thứ 5 vào năm 1991 
được coi là một trong những công trình mới nhất về lĩnh vực này. 


Ở Việt Nam, lịch sử phát triển ngành vật lý đất gắn liền với sự phát triển của 
khoa học đất. Trước Cách mạng Tháng § năm 1945 việc nghiên cứu về khoa học đất 
chủ yếu là do người Pháp đảm nhận, vật lý đất trong thời kỳ này hầu như chưa được 
quan tâm, mãi đến năm 1957, khi có chuyên gia Liên Xô (cũ) sang giúp đỡ, dưới sự 
hướng dẫn của V. M Fridland công tác nghiên cứu vật lý đất mới được triển khai. Các 
tính chất vật lý - nước, các hăng số nước được xác định một cách song song. Động thái 
độ âm đất được theo dõi một cách có hệ thống, tiễn hành liên tục nhiều năm đến độ sâu 
4,5 m tại các khu vực đặc trưng đối với các loại đất chính ở nước ta như đất feralit nâu 
đỏ điển hình phát triển trên bazan (Ferralsols) tại Nông trường cà phê Tây Hiếu thuộc 
huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; đất feralit vàng đỏ phát triển trên phiến thạch sét 
(Acrisols) trồng chè tại Trại nghiên cứu chè Phú Hộ thuộc tỉnh Phú Thọ; đất phù sa 
sông Hồng không được bồi hằng năm (Fluvisols) tại Trường Đại học Nông nghiệp 1, 
Hà Nội. Từ những kết quả nghiên cứu này, cùng với những kết quả nghiên cứu về lĩnh 
vực sinh học đất, hoá học đất, V. M. Fridland đã đúc kết thành luận án tiến sĩ (TSKH) 
và đã bảo vệ thành công tại Matxcơva vào năm 1963, công trình được đúc kết trong 
cuốn sách "Vỏ phong hoá nhiệt đới âm" được xuất bản bằng tiếng Nga tại Matxcova 
vào năm 1964 và được Lê Thành Bá dịch ra tiếng Việt, xuất bản tại Hà Nội vào năm 
1973. 


Vật lý đất ở nước ta được coi là phát triển sau khi nhiều cán bộ được gửi đi đào 
tạo từ nước ngoài về. Nhiều công trình nghiên cứu được đăng trong các tạp chí 


Trong và ngoài nước. Một số tài liệu chuyên sâu về vật lý đất được xuất bản như 
Giáo trình Vật lý đất, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993; Đồ ẩm đất và cây trồng, Nhà 
xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội 1984; Vi j/ đất (trong cuốn Đất Việt Nam), Nhà xuất 
bản Nông nghiệp, Hà Nội, 2000 v.v... 


Câu hỏi ôn tập: 
1 Vật lý đất là gì? 


2. Vai trò của vật lý đất trong ngành khoa học đất và nông học? 


Chương I 
HẠT CƠ GIỚI VÀ THÀNH PHẢN CƠ GIỚI ĐẤT 


1.1. KHÁI NIỆM HẠT CƠ GIỚI VÀ THÀNH PHẢN CƠ GIỚI ĐẤT 
1.1.1. Hạt cơ giới 


Có nhiều khái niệm khác nhau về hạt cơ giới đất, kế cả cách gọi chúng. Có tác 
giả cho rằng các hạt cơ giới đất là các nguyên tố cơ học. Năm 1926 Gedroi cho rằng 
những nguyên tô cơ học là những hòn cục vi tinh thê riêng biệt và về sau Tiurin cho 
rằng nguyên tố cơ học là những phần tử mà tất cả những nguyên tố của chúng phải 
nằm trong một mối liên hệ hoá học lẫn nhau. 


Năm 1993, Rode cho rằng tất cả các phần của nguyên tô cơ học phải nằm trong 
một mạng lưới tinh thể. Nếu hiểu như vậy thì có hai điều đòi hỏi phải chính xác thêm. 
Thứ nhất, những nguyên tố cơ học của đất không chỉ là tinh thể mà còn là vô định 
hình, ví dụ: SiO; hydroxit sắt, một phần của các chất hữu cơ này hoặc khác ở trong đất 
đồng thời ở những hợp chất khoáng - hữu cơ (humat). Trong trường hợp như vậy sẽ 
chính xác hơn là theo định nghĩa của Tiurin. Thứ hai, những nguyên tố cơ học hỗn hợp 
của một số mạng lưới tinh thể và được giữ chặt trong một cục bằng lực cơ học. 


Tóm lại: Dưới tác động của điễu kiện ngoại cảnh, đá và khoáng bị phong hoá tạo 
ra các hạt có đường kính to nhỏ khác nhau và trong quá trình hình thành đất xuất hiện 
thêm các hạt hữu cơ, hữu cơ - vô cơ. Những hạt vụn đó là phần tử cơ giới đất hay còn 
gọi là các hạt cơ giới đất. 


Nguồn gốc của hạt cơ giới đất: 


- Trong quá trình hình thành đất, đá mẹ và khoáng vật bị phá hủy (phong hóa) để 
tạo thành các hạt cơ giới vô cơ có kích thước to nhỏ khác nhau. Kích thước hạt vụn tùy 
thuộc vào thành phần và tính chất của từng loại đá mẹ và khoáng vật. Những loại đá và 
khoáng có cấu trúc mịn, nặng và sẫm màu thường bị phá hủy mạnh mẽ nên tạo ra các 
hạt cơ giới có kích thước nhỏ và ngược lại. Các loại đá chứa nhiều các khoáng vật khó 
phá hủy như thạch anh thường cho ra các hạt cơ giới lớn, còn chứa nhiều mica, 
penpát... thì sẽ ngược lại. Tuy nhiên, kích thước hạt cơ giới vô cơ còn phụ thuộc vảo 
các yêu tố khác như quá trình phong hóa hay sự tác động của con người trong quá 
trình canh tác. 


- Trong quá trình hình thành đất còn xuất hiện thêm các hạt cơ giới có thành phần 
hữu cơ và hữu cơ - vô cơ. Các hạt cơ giới nảy có nguồn gốc từ hoạt động sống của vi 
sinh vật, thực vật, động vật và do bón phân hữu cơ. Xác hữu cơ khi đưa vào trong đất 
được vi sinh vật phân giải và trong quá trình phân giải đó còn tạo ra một loạt các hợp 
chất trung gian có khả năng tái tổ hợp để tạo ra hợp chất mùn. Hợp chất mùn thường 
kết hợp với các nguyên tố khoáng để tạo thành phức hợp hữu cơ - vô cơ. Tuy nhiên do 


7 


thành phần đất được hình thành chủ yếu là đá và khoáng nên tỉ lệ các hạt cơ giới hữu 
cơ và hữu cơ - vô cơ thường rất thấp 


1.1.2. Thành phần cơ giới 


Tỉ lệ các cấp hạt giữa các phân tử cơ giới có kích thước khác nhau trong đất 
được biểu thị theo phân trăm trọng lượng (%), được gọi là thành phân cơ giới đất 
hoặc còn được gọi là thành phần cấp hạt. 


Trong đất các phần tử cơ giới thường liên kết với nhau thành những hạt lớn hơn 
(đó là đối tượng nghiên cứu ở chương sau - Kết cấu đất). Vì vậy khi phân tích thành 
phần cơ giới đất khâu đầu tiên là phải dùng các biện pháp cơ, lý, hoá học đề làm tơi rời 
các hạt kết thành các hạt đơn. 


1.2. PHÂN CHIA CÁP HẠT CƠ GIỚI ĐẤT 


Việc phân chia các cấp hạt trong thành phần cơ giới đất được căn cứ vào đường 
kính của từng hạt riêng rẽ. 


Cho đên nay tiêu chuân phân chia các câp hạt của một sô nước có khác nhau 
nhưng đêu thông nhât với nhau ở một sô môc mà tại những môc này sự thay đôi vê 
kích thước đã dẫn tới sự thay đôi đột ngột về tính chất, xuất hiện một số tính chất mới. 


ví dụ: Mốc giới hạn khoảng từ I đến 2 mm đánh dấu sự xuất hiện tính mao dẫn 
hay mốc 0,01 đến 0,02 mm là mốc mà ở đó các cấp hạt bắt đầu xuất hiện tính dính, 
dẻo, khó thấm nước của hạt sét... 


Việc phân chia cấp hạt theo thành phần cơ giới hiện nay vẫn đang tồn tại 3 bảng 
phân cấp chủ yếu là Liên Xô (cũ), Mỹ và bảng Quốc tế (Bảng 1.1). 


Qua bảng 1.1 cho thấy về tổng thê cả 3 bảng phân loại đều căn cứ vào kích thước 
hạt cơ giới đề chia chúng ra thành các nhóm với tên khác nhau. Các hạt cơ giới có kích 
thước từ 0,02 mm trở lên thuộc nhóm hạt cát (cát, sỏi, cuội, đá vụn). Các hạt cơ giới có 
kích thước từ 0,002 mm trở xuống thuộc nhóm hạt sét và còn lại là các cấp hạt thuộc 
nhóm thịt (bụi). Như vậy cả 3 bảng phân loại đều căn cứ vào những mốc quan trọng - 
là những mốc mà ở đó tính chất của cấp hạt thay đối để phân chia ra các nhóm khác 
nhau. 


Bảng 1.1 : Bảng phân chia cấp hạt của Quốc tế, Mỹ và Liên Xô (cñ) 


ĐVT:mm 
Tên Quốc tê Mỹ Liên Xô (cũ) 
Đá vụn ` 8) : >3 
Cuối : cm) 3-1 
Sỏi : 5.1 : 
Cát 1—0,5 thô : 
2 - 0,2 thô 0,5 - 0,25 trung bình là nn 
: : 0 5- 0,25 trung bình 
02 - 0,02 mịn 0,25- 0,2 mịn 0.25 - 005 min 
0,2 - 0,05 rât mịn í Í : 
Thịt (bụi) 0,05 - 0,01 thô 
0,02 - 0,002 0,05 - 0,005 0,01 - 0,005 trung bình 
0,005 - 0,001 mịn 
RSt 0,001 - 0,0005 thô 
0,002 - 0,0002 < 0,005 0.0005 - 0.0001 irản 
Keo < 0,0002 : < 0,0001 


Tuy nhiên, các bảng phân loại có những điểm khác nhau: Bảng phân loại Quốc tế 
lây mốc kích thước hạt thấp hơn (0,02, 0,002 mm và phân chia đơn giản, dễ nhớ, dễ sử 
dụng, nhưng chưa thê hiện được hết tính chất khác nhau của thành phần cơ giới. Bảng 
phân chia của Mỹ và Liên Xô (cũ) lấy mốc kích thước hạt cao hơn (0,05, 0,005 mm 
nhưng lại quá chỉ tiết và phức tạp. 

Điều đáng lưu ý chung cho cả 3 bảng phân loại này là cấp hạt cơ giới từ 2 - 3 mm 
trở lên đã được phân chia quá sơ sài. Điều này sẽ gây khó khăn cho người sử dụng khi 
gặp các trường hợp đất có mức độ đá lẫn cao. 

Vì vậy khi nghiên cứu đất vùng miền núi có nhiều sỏi, đá chúng ta cần phải căn 
cứ vào tác dụng của chúng đối với đất và cây trồng mà phân chia kỹ thêm các cấp hạt 
có kích thước từ 2 - 3 mm trở lên. 

Theo phân cấp của Liên Xô (cũ) còn đưa ra một cách chia nữa là: 

- Khi cấp hạt > 0,01 mm gọi là cát vật lý. 

- Khi cấp hạt < 0,01 mm gọi là sét vật lý. 

1.3. TÍNH CHÁT CỦA CÁC HẠT CƠ GIỚI ĐẤT 

Những hạt cơ giới có kích thước khác nhau sẽ rất khác nhau về thành phần 
khoáng, thành phần hoá học và khác nhau về một số tính chất khác. Đất có nguồn gốc 
phát sinh khác nhau sẽ rất khác nhau về hàm lượng SIO;_ FeO, Fe;O:, Al;O; Và Các 
Cấu tử khác. Chúng thay đổi một cách có quy luật theo sự nhỏ dân của những cấp hạt 
(Bảng 1.2). 


Qua số liệu bảng 1.2 và 1.3 minh họa cho thấy, khi đường kính hạt càng lớn thì 
tỷ lệ SiO; càng cao. Điều này cũng dễ hiểu vì thành phần hạt lớn (chuyên từ bụi sang 
cát), chủ yếu là thạch anh (SiO; kết tinh). Ngược lại kích thước hạt càng nhỏ thì hàm 
lượng các chất khác AlạO;, FezO;, CaO, MgO... Càng tăng. Điều đáng lưu ý là hàm 
lượng các chất dinh dưỡng trong cấp hạt nhỏ nhiều cho nên đất sét tốt hơn đắt cát. Tất 
nhiên cũng có trường hợp không phải như vậy vì một số chất dinh dưỡng lại không có 
trong sét, như N chẳng hạn. 

Kích thước của những nguyên tô cơ học càng giảm thì hàm lượng mùn, dung tích 
hấp phụ càng tăng, thậm chí tăng đến hàng chục lần. Cũng theo chiều hướng đó, một 
số tính chất nước của đất như độ hút âm cực đại, sức chứa âm cực đại đồng ruộng, 
nước dâng theo mao quản v.v... cũng tăng. Độ thấm của đất thay đổi theo chiều hướng 
ngược lại, nghĩa là cấp hạt cảng nhỏ thì tính thấm càng kém. Đối với tính dính, tính 
dẻo, tính trương co trong thành phần cấp hạt lớn hơn 0,005 mm hầu như không có 
hoặc không thê hiện rõ. ở cấp hạt sét những tính chất này biểu hiện rõ hơn. 

Bảng 1.2: Thành phần hoá học tổng số của các cấp hạt cơ giới đất 
(Đắt hạt dẻ, có thành phần cơ giới thịt nặng) 
(Theo A. D. Varonhin) 
ĐVT. % đất nung 


Tâng, độ sâu 


Cấp hạt(mm) SiO; | AlsO; | Fe;O; | CaO | MgO | SiOz/Rz0› 


(cm) 
Ai(O-12) 66,78 | 5,98 | 1,02 | 1,42 |L0/31 222 
0,10 - 0,05 B¡(18-26) 87,10 | 6,11 1,07 | 1,36 | 0,28 21,6 
C¡ (60-80) 87,21 6,20 1,12 | 1,34 | 0,67 21,2 


Ai(O-12) | 8487 | 785 | 1I1 |146| - 16,9 
0,05-0/01| B,(1826) | 8434 | 7490 | 114 |132| - 16,7 
C;(60-80) | 84.52 | 7,87 | 1,10 | 1,18 |0,49 | 16,7 
A›(O-12)- lÍ: 8508 -798::Ì'-1:46 ÍI 124: - 162 


0,01 - 0,005 B¡(18-26) SI,38| 9,49 1,90 | 1,18 0,51 12,9 
C¡ (60-80) 109-904: | 2.15 (125 1,31 12,4 
Ai(O-12) 70,00 | 13,10 | 4,49 | 1,50 | 1,77 7.4 
0,005-0,001|_ B;¡(18-26) 68,57 | 14,55 | 4,58 | 1,24 | 2,42 6,7 
C¡ (60-80) 68,17 | 14,36 | 4.38 | 0,87 | 2,47 6,9 
Ai(O-12) 55,32 | 24,227 | 9,990 | 2,2I | 3,06 3,1 
<0001 B.i(18-26) {57,41 23,96 | 10,32 | 2,09 | 3,94 3c 


C¡(60-80) | 56,96 |23,31| 10,45 | 1443| - 3,2 
: - Ai(O-12) | 77.56 | 11,61 | 3,54 : : 9 
Đat:ngHÿÊH l -P:(1:8:26)-.|-7472 |:1463-|.-526- | = R 71 
dạng C¡(60-80) | 68,00 | 12435 | 4,30 : : 7,7 


10 


Đáng lưu ý là 2 mốc quan trọng nhất về thay đổi đặc tính vật lý nước và cơ lý đất 
đột ngột do thay đổi kích thước: 


+ Mốc I là khoảng 0,01 mm: Tính trương tăng đột ngột, xuất hiện sức hút âm 
lớn nhất và sức dính cực đại... vì vậy người ta đã đưa ra mốc 0,01 mm để phân biệt 2 
trạng thái cát vật lý và sét vật lý. 


+ Mốc 2 là khoảng 1 mm: Tính thắm nước giảm và mao dẫn tăng rõ. 
Bảng 1.3: Một số tính chất lý - hoá học của các nhóm cấp hạt cơ giới đất 


(Theo Thatsech và Kochere) 


Cấp hạt Mùn T Amax | Độ trương Td 
(mm) (⁄) | (dl/100gđ) (%) % (cm/phút) 

Đất nguyên dạng 2,96 8,2 40,69 2,10 58 
0,10005S 0 0 - 0 0 
0,05- 0,01 043 14 28,34 0 O 
0,01 - 0,005 1,48 É 42.42 0 10 
0,005 - 0,001 337 14,4 53,10 2,20 48 

<0,001 6,42 40,5 60,49 §,08 568 


Ghi chú: - Amax: Sức chứa ẩn đồng ruộng cực đại 
- Tả: Tốc độ nước dâng lên theo mao quản 


Tóm lại, như các dẫn liệu đã trình bày, tất cả những tính chất như hoá học, hoá 
lý, lý học, các tính chất cơ lý v.v... thay đổi một cách có quy luật theo kích thước của 
những nguyên tô cơ học đất. Từ đó thấy rõ ý nghĩa đặc trưng của thành phần cơ giới 
đất trong việc đánh giá độ phì nhiêu của đất. ở đất có tỷ lệ hạt nhỏ, về cơ bản là giàu 
dinh dưỡng (như trên đã phân tích), là do khả năng giữ dinh dưỡng của nó tốt hơn đất 
có tỷ lệ cát cao. Tuy nhiên nếu đất sét không được bổ sung dinh dưỡng và không có 
biện pháp bảo vệ thì vẫn bị thoái hoá. 

1.4. PHÂN LOẠI ĐẤT THEO THÀNH PHẢN CƠ GIỚI 

Việc phân loại đất theo thành phần cơ giới có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là việc 
ứng dụng trong sản xuất. Nông dân khi canh tác trên đồng ruộng đã biết phân ra: Đất 
cát giả, đất cát non, đất cát pha, đất thịt nhẹ, đất thịt nặng, đất sét, đất gan gà, gan 
trâu... Mỗi loại như vậy lại thích hợp cho mỗi loại cây trồng nhất định và biện pháp 
canh tác thích hợp. 

Nguyên tắc cơ bản của phân loại đất theo thành phân cơ giới là căn cứ vào tỷ lệ 
các cấp hạt cơ giới chứa trong đất khác nhau để phân ra các loại đất khác nhau có 
tính chất khác nhau. 


Như vậy, một một loại đất theo thành phần cơ giới sẽ có những tỷ lệ các cấp hạt 


II 


cơ giới khác nhau và sẽ mang những tính chất khác nhau. 

Trên thế giới có rất nhiều bảng phân loại đất theo thành phần cơ giới. 

Trong phạm vi chương này chúng tôi xin trích dẫn 3 bảng phân loại: Của Liên 
Xô (cũ) Mỹ và Quôc tê. 

1.4.1. Phân loại đất theo thành phần cơ giới của Liên Xô (cñ) 

Bảng phân loại của Liên Xô chủ yếu dựa vào quan điểm của Katsinski: 


Cơ sở phân loại là dựa vào cấp hạt cát vật lý (cấp hạt > 0,01 mm) và sét vật lý 
(cấp hạt < 0,01 mm để phân chia ra thành nhiều loại đất khác nhau (Bảng ].4). 


Bảng 1.4: Phân loại đất theo thành phần cơ giới của Liên Xô (cñ) 


(theo N.A.Katsinski) 
?o sét vật lý ?% cát Vật lý 
Sử ca Đất potzon Đất đỏ vàng Đất Đất Đất đỏ vàng Đất 
thảo nguyên| mặn | potzon |thảo nguyên mặn 
Đất cát rời 0-S 0-Š 0—5ŠS | 100-95 100-95_ |100-95 
Đắt cát dính 5-10 5-10 5-10 95-90 95-90 95-90 


Đất cát pha 10-20 10-20 I10-25| 90-80 90 - 60 90 - 85 


Đất thịt nhẹ 20-30 20-30 115-201 80-70 60 - 70 SSŠ- 80 
Đất thịt T.bình| 30 - 40 30-45 |20-30[ 70-60 70 - 55 S0 - 70 
Đất thịt nặng | 40 - 50 45-60 |30-40[ 60-50 55-40 70 - 60 


Đất sét nhe 50 - 65 60 - 75 40-501 50-35 40 - 25 60 - 50 
Đất sét Thình |_ 65 - 80 75-85 50-65| 35-20 25-15 50-35 
Đắt sét nặng > 80 >85 >65 <20 <15 <35 


Katsinski đã phân chia không chỉ dựa vào cấp hạt mà còn dựa vào từng loại đất 
Vì vậy sử dụng khá đơn giản, ví dụ: Một loại đất potzon chứa 40 - 50 % cấp hạt sét vật 
lý thì đó là loại đất thịt nặng. 

Sau này tác giả đã đưa ra thêm một bảng phân loại đất theo thành phần cơ giới 
chỉ tiết hơn. Đối với đất lẫn nhiều đá vụn Katsinski cho rằng: 

- Đất không lẫn đá: Đá vụn < 0,5%. Đất này không ảnh hưởng đến công cụ làm 
đất và cây trồng. 

- Đất lẫn ít đá: Đá vụn từ 0,5 - 5%. Đất này có ảnh hưởng đến công cụ làm đất. 

- Đất lẫn đá trung bình: Đá vụn 5 - 10%. Rất khó khăn khi làm đất đề trồng cây 
hàng năm. Nhưng khi trồng cây ăn quả thì không ảnh hưởng, thậm chí một số loại cây 
lại phù hợp khi đất có lẫn đá, ví dụ như dứa, chanh... 


12 


Bảng phân loại đất theo thành phần cơ giới của Liên Xô (cũ) đã được sử dụng 


rộng rãi ở miên Băc Việt Nam trước năm 1975. Hiện nay ít được sử dụng. 


1.4.2. Phân loại đất theo thành phần cơ giới của Mỹ 


Bảng 1.5: Phân loại đất theo thành phần cơ giới ở Mỹ 


%⁄ trọng lượng 
Nhóm đất Tên đắt chỉ tiết Sét kbgä đất 
<0.005mm | 0.05- 0.005mm | 2 - 0.05mm 
Đất |Đất cát 020 0-20 80 - 100 
Đất |Đất cát pha 0-20 0 - 50 50 - 80 
Đất thịt pha cát cát 020 30 - 50 30 - 50 
Đất thịt trung bình 0-20 50 - 100 030 
Thị. |Đất thịt nặng pha cát 20 - 30 0-30 50 - 80 
Đất thịt nặng 20 - 30 20 - 50 20 - 50 
Đất sét nhẹ 20 - 30 50 - 80 0-30 
Sét  |Đất sét pha cát 30 - 50 0-20 30 - 50 
Đất sét 30 - 50 0-30 0-50 
Đất sét pha thịt 30 - 50 50 - 70 0-20 
Đất |Đất sét nặng 50 - 100 0-50 0-50 


Tại Mỹ và một số nước phương Tây khác có cách phân loại chi tiết hơn. Nguyên 
tắc phân loại được dựa vào tỷ lệ các cấp hạt sét. thịt (bụi, li mon) và cát chứa trong đất. 
Mỗi sự phối hợp khác nhau của ba thành phần trên sẽ cho ta một loại đất (ðảng 1 .3). 


Từ bảng phân loại này ta cũng dễ dàng tìm ra tên loại đất theo thành phần cơ 
giới. Ví dụ: Khi phân tích một loại đất có chứa 45 % cấp hạt limon, 55 % cấp hạt cát 
thì đó là đất cát pha; đất chứa 80% sét thì chắc chắn là đất sét nặng.... 


Việc phân loại đất theo thành phần cơ giới dựa vào 3 nhóm cấp hạt (sét, limon và 
cát) theo Soil Taxonomy mặc dù thông thường được trình bày như ở bảng 1.5, nhưng 
trong thực tế ở Mỹ và các nước phương Tây hay sử dụng phương pháp tam giác đều 
(Hình 1.]). 


100 


, Sứ BỌN: 
SẠ)252-30407.2800807.1A0Ằ0 4.005, 25 


100 


4——— %cñt(0,06 -2 mm) 


Hình 1.1: Phân loại đất theo thành phần cơ giới 
của Soil Taxonomy (Mỹ) 


Ghỉ chú : 1. Cát (Sand) 
2. Cát pha (Loamy Sand) 
3. Thịt pha cát (Sandy Loam) 
4. Thịt nhẹ (Loam) 
3. Thịt trung bình (Silty Loam) 
6. Thịt nặng (Sil1) 
7. Thịt pha sét và cát (Sandy Clay Loam) 
S. Thị! pha sét (Clay Loam) 
9. Thịt nặng pha sét (Sily Clay Loam) 
10 Sót pha cát (Sandy Clay) 
1 ] Sét pha thịt (Silty Clay) 
12. Sét nặng (Clay) 


Nguyên lý của phương pháp này như sau: 3 nhóm cấp hạt: Sét, limon và cát được 
biểu thị ở 3 cạnh. Đỉnh tam giác tương ứng là 100%. 
Hàm lượng của 3 nhóm cấp hạt vừa nêu được thể hiện ở 3 đường thắng song 


song với đáy tam giác. Điểm giao nhau của 3 đường thăng cắt nhau trong tam giác 


14 


chính là vị trí cần tìm, theo vị trí này sẽ suy ra loại đất cần phân loại. Ví dụ: Một loại 
đất có chứa 35 % cấp hạt cát, 35 % cấp hạt bụi và 30 % cấp hạt sét thì 3 đường thắng 
cắt nhau ở điểm thuộc khu vực số 8 là đất thịt pha sét (Clay Loam); hay một loại đất 
chứa 20 % cát, 60 % bụi và 20 % sét thì sẽ rơi vào khu vực số 5 là đất thịt trung bình 
(Silty Loam) v.v... Phân loại đất theo thành phần cơ giới của Soil Taxonomy thê hiện 
qua sơ đồ nên dễ hiểu, tương đối đơn giản và dễ áp dụng. 


Tuy vậy, với ngôn ngữ tiếng Việt, tên gọi của một số loại đất hơi rườm rà, ví dụ 
như: Thịt pha sét và cát.... 


Bảng phân loại đất theo thành phần cơ giới của Soil Taxonomy được áp dụng rất 
rộng rãi ở miền Nam nước ta, nhất là trước khi thống nhất đất nước. 


1.4.3. Phân loại đất theo thành phần cơ giới của Quốc tế 


Bảng phân loại đất theo thành phần cơ giới của Quốc tế cũng được ứng dụng 
chung cho tất cả các loại đất và thê hiện được sự phối hợp khá tỷ mỹ giữa 3 thành phần 
cấp hạt chủ yếu là cát, bụi (thịt) và sét (Bảng 1 .6). 


Từ cách phân loại ở bảng 1.6 ta có thể dễ dàng gọi ra tên đất khi có số liệu phân 
tích của 3 thành phần cát, bụi và sét. Ví dụ: Khi một mẫu đất có thành phần cơ giới là 
50 % cát, 45 % bụi và 5 % sét thì đất đó là đất thịt nhẹ. 


Tuy nhiên, bảng phân loại của Mỹ và cả của Quốc tế cũng có nhiều điểm không 
hoàn chỉnh. Theo nguyên tắc thì 3 thành phần cát, bụi và sét khi phối hợp trong một 
loại đất phải là 100 %. Như vậy với cách phân chia ở trên sẽ có một vài loại đất khác 
nhau nhưng lại có tỷ lệ phối hợp 3 thành phần là giống nhau. Ví dụ: 50 % cát, 30 % 
bụi và 20 % sét thì cũng có thê là đất thịt trung bình, đất thịt nặng hoặc đất sét... 


l5 


Bảng 1.6: Bảng phân loại đất theo thành phần cơ giới của Quốc tế 


Cấp hạt ?%o Trọng lượng 
Loại Cát Bụi Sét 
đất Tên đât 2-0,02mm_ |0,02 - 0,002 mm| 0,002 - 0,0002mm 
cát |1 Đất cát 85 - 100 0-5 0-15 
Thịt |2. Đất cát pha 55 - 85 0 -45 0-15 
3. Đất thịt pha cát 40 - 54 30 - 45 0-15 
4. Đất thịt nhẹ 0- 55 45 - 100 0- 15 
Thịt |5. Đất thịt trung bình 55 - 85 0-30 15-75 
nặng |6. Đất thịt nặng 30 - 55 20 - 45 l5 
7. Đất sét nhẹ 0-40 45 - 75 15-25 
Sét |8. Đât sét pha cát 55 - 75 0-20 25-45 
9. Đất sét pha thịt 0-30 45 - 75 25-45 
10. Đất sét trung bình 10 - 55 0- 45 25 - 45 
11. Đất sét 0- 55 0 - 55 45 - 65 
12. Đất sét nặng 0-35 0-35 65 - 100 


Bảng phân loại đất theo thành phần cơ giới của Quốc tế hiện nay được sử dụng 
chính thống trên hầu hết các quốc gia trên Thế giới. ở nước ta, từ những năm 90 của 
thế kỷ trước đã sử dụng bảng phân loại đất theo thành phần cơ giới của Quốc tế như là 
tiêu chuẩn phân loại đất và được áp dụng rộng rãi trong toàn quốc 


Tuy nhiên, ở Việt Nam hiện nay, một số tác giả cũng có những nghiên cứu trên 
cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất và phân tích tài liệu đã đưa ra phương pháp 
phân loại đất theo thành phần cơ giới cải biên (Bảng 1. 7). 


Bảng 1.7: Phân loại đất theo thành phần cơ giới theo Trần Kông Tấu 


Tên gọi đất theo thành | Hàm lượng sét vật lý (cấp | Hàm lượng cát vật lý (cấp 

phần cơ giới hạt < 0,02 mm hạt > 0,02 mm 
1. Cát nhẹ (cát rời) 0-5 100 - 95 
2. Cát trung bình 5-10 95- 90 
3. Cát nặng (cát pha) 1020 90 - 80 
4. Thịt nhẹ 20-30 80 - 70 
5. Thịt trung bình 30-40. 70 - 60 
6. Thịt nặng 40 - 50 60 - 50 
7. Sét nhẹ 50-65 50-35 
8. Sét trung bình 65 - 80 35-20 
9. Sét nặng > 80 <20 


Phương pháp cải biên của Trần Kông Tấu đã kết hợp sự phân loại của 2 trường 
phái Liên Xô và Mỹ, và đã lây mốc đường kính hạt là 0,02 mm để chia ra cát vật lý và 
sét vật lý. 

Với phương pháp phân loại này ta chỉ có 9 loại đất và cách thần tích cũng đơn 
giản hơn nên dễ áp dụng. 

1.5. TÍNH CHẤT ĐẤT THEO THÀNH PHẢN CƠ GIỚI 

Thành phần cơ giới đất có ảnh hưởng lớn đến tính chất đất, tác động đến độ phì 
nhiêu của đất và cây trồng. Người ta ví thành phần cơ giới đất như là "xương sống" 
của đất. Khi tỷ lệ các cấp hạt có kích thước khác nhau, ở mỗi loại 

Đất mỗi tầng đất khác nhau, sẽ tác động trực tiếp đến tính chất đất là khác nhau 
và từ đó ảnh hưởng đến cây trồng. Ta có thể xét 3 loại đất điển hình: 

1.5.1. Đất cát 

Do cấp hạt cát chiếm đa số nên đất cát có tính chất đặc trưng sau: 

- Thành phân cơ giới thô (nhẹ), khe hở giữa các hạt lớn nên thoát nước dễ, thấm 
nước nhanh nhưng giữ nước kém (dễ bị khô hạn). 

Thoáng khí, vi sinh vật háo khí hoạt động mạnh làm cho quá trình khoáng hoá 
chất hữu cơ và mùn xảy ra mãnh liệt. Vì vậy xác hữu cơ rất dễ bị phân giải nhưng đất 
cát thường nghẻo mùn. 

- Đất cát khi khô thì rời rạc nên dễ cày bừa, ít tốn công, rễ cây phát triển dễ 
nhưng cỏ mọc cũng nhanh. Khi đất cát gặp mưa to hay do nước tưới sẽ bị bí chất. 

Đất cát chứa ít keo, dung tích hấp thu thấp làm cho khả năng giữ nước, phân 
kém. Khi bón phân quá nhiều sẽ làm cây bị lốp đồ và mất dinh dưỡng do rửa trôi. 

Do đặc điểm như vậy nên khi sử dụng đất cát cần hết sức lưu ý, như nên bón 
phân chia làm nhiều lần, vùi sâu. Đất cát nên ưu tiên trồng các cây lấy củ như: khoai 
lang, khoai tây, lạc, các cây rau đậu (dưa, đậu, đỗ các loại...); các cây công nghiệp như 
cây thuốc lá. 

Để cải tạo đất cát cần tăng lượng sét trong đất bằng biện pháp cày sâu lật sét bón 
bùn ao, tưới nước phù sa mịn và bón phân hữu cơ... 

1.5.2. Đất sét 

Đặc trưng của đất sét thể hiện ở các mặt sau: 

- Nếu đất sét mà không có kết cấu thì xấu. 

- Đất sét khó thắm nước nhưng giữ nước tốt. Biên độ nhiệt độ đất sét thấp hơn 
đất cát. 

- Đất sét kém thoáng khí, hay bị giây. Chất hữu cơ phân giải chậm nên đất sét 
tích luỹ mùn nhiều hơn đất cát. Mặt khác sét - mùn là phức chất bền vững nên cũng 


17 


tăng khả năng tích luỹ. 


- Đất sét mà nghèo chất hữu cơ thì có sức cản lớn, cứng chặt, làm đất khó và khi 
bị hạn thì sẽ nứt nẻ làm đứt rễ cây trong đất. 


- Đất sét chứa nhiều keo sét nên về cơ bản có dung tích hấp thu lớn, giữ nước, 
phân tết nên ít bị rửa trôi (nhìn chung đất sét chứa nhiều dinh dưỡng hơn đất cát) Cũng 
cần lưu ý: Nhiều khi đất sét giữ quá chặt dinh dưỡng nên cây trồng không hút được. 


Đất sét không thích hợp cho các cây trồng lấy củ. 


Đất sét khi khai thác sử dụng nên lưu ý bón phân hữu cơ và vôi. Nếu đất quá sét 
thì có thể bón cát, hay tưới nước phù sa thô. 


1.5.3. Đất thịt 
Đất thịt mang tính chất trung gian giun đất cát và đất sét. 


Tuỳ theo tỷ lệ cát và sét trong đất thịt mà sẽ thiên về hướng có tỷ lệ lớn. Ví dụ: 
Nếu đất thịt nhẹ thì ngả về phía đất cát, còn đất thịt nặng thì ngả về đất sét. 


Nhìn chung đất thịt nhẹ và đất thịt trung bình có chế độ nước, nhiệt, không khí 
điều hoà thuận lợi cho các quá trình lý hoá xảy ra trong đất. Mặt khác, cày - bừa, làm 
đất cũng nhẹ nhàng. Đa số cây trồng sinh trưởng và phát triển thuận lợi trên loại đất 
nảy. Vì vậy nông dân thường ưa thích đất thịt nhẹ và thịt trung bình. 


1.6. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẢN CƠ GIỚI 
1.6.1. Phương pháp xác định thành phần cơ giới trên đồng ruộng 


Để xác định thành phần cơ giới từ đó phân loại đất, thông thường người ta phải 
sử dụng các phương pháp phân tích trong phòng thì mới có kết quả chính xác Tuy 
nhiên, trong thực tiễn sản xuất không phải lúc nào cũng có điều kiện để phân tích, vì 
vậy còn có phương pháp xác định đơn giản ngoài đồng như sau: 


* Phương pháp khô: 


Dùng 2 ngón tay bóp nát mẫu đất và xát vào lòng bàn tay. Nếu hầu hết lượng đất 
được dính vào lòng bàn tay chứng tỏ đất có thành phần cơ giới nặng. Ngược lại, sau 
khi xát, đất không dính và rơi ra chứng tỏ đất có thành phần cơ giới nhẹ vì chứa nhiều 
cát. Tuỳ theo mức độ dính bám có thê xác định được mức độ nặng nhẹ của thành phần 
cơ giới khi phân tích. 

* Phương pháp ướt (còn gọi là phương pháp về giun): 


Tâm nước với đất đến trạng thái độ ẩm thích hợp, không ướt quá hoặc khô quá 
(tuyệt đối không được sử dụng nước bọt để làm tâm ướt). Dùng 2 ngón tay vê đất 
thành sợi trên lòng bàn tay , đường kính của sợi khoảng 3 mm; uốn thành vòng tròn 
trên lòng bàn tay, đường kính vòng tròn khoảng 3 cm. Nếu sợi không thể hình thành 
khi hơn thì đó là cát; sợi tuy được hình thành nhưng thành từng mảnh rời rạc - đó là 


18 


cát pha; sợi đứt thành từng đoạn khi về tròn - đó là thịt nhẹ v v (Hừnh I.2). 


Thành phần cơ giới 


Sơi không được hình thành 
Cát 


Sơi thành từng mảnh rời rạc 


Cát pha 


Hình thái mẫu đất khi vê thành sợi 


TT cố non gio nndo an annndad 
H“1"†"“.Pnmmmmmmdeeeeneeeaseensennennesansmsmsennsenuaeeesoesnmene 
1" 1”*“Ð=BnnemmmnmznmemmeBemmeEBEeE 806808 niẻnessaeaneemnneneeneeeme 
H8 HH nh mm n1 ng 1mm mm mm BH Em ĐSB HP GAM} ĐB98009009080808086806080960898% 


=m.aøøxGegsfeeononaossooeaifneRnennannk 
“”ese® Tre reoie — ~ Ạ bệ” ANH 
G5775 NENEs- - “ 
-“..esseSS ˆteseddsesbnenee ... 
SEEWiugtftsco--sazanoB7RRHEHLEEEC C0758 


saesane 


Sơi đứt từng đoạn khi vê tròn 
"Thịt nhẹ 


Sợi liên nhau nhưng đứt từng 
đoạn khi uốn thành vòng 
tròn 


Thịt trung bình 


khi uốn thành vòng tròn 


Thịt nặng 


Sợi liên nhau, vòng tròn 
nguyên vẹn sau khi uốn 


Séf 


CỨI(A €EECO NH“IEEð KEO Ch~ 


Sợi liền nhau nhưng bị nứt “A 


Hình 1.2. Thành phần cơ giới đất xác định theo phương pháp vê giun 


19 


1.6.2. Phương pháp xác định thành phần cơ giới trong phòng 
* Phơưng pháp râáy : 
Dùng các rây có đường kính lỗ khác nhau đề tách riêng các cấp hạt đất ra. 


Sau đó cân đề tính ra phần trăm. Phương pháp này chỉ áp dụng được cho những 
cấp hạt lớn như đã vụn, cuội, sỏi, cát. Còn các cấp hạt nhỏ hơn rất khó chính xác. 


* Phân tích thành phần cơ giới trong môi trường nước: 


Đây là phương pháp được áp dụng rộng rãi nhất, dựa trên nguyên tắc tính tốc độ 
chìm lắng của các cấp hạt trong môi trường chất lỏng (nước) theo định luật Stockes. 
Phương pháp phân tích trong môi trường nước chảy hiện nay không còn sử đụng vì 
phương pháp này có nhiều nhược điểm. Phân tích trong môi trường nước đứng yên 
tĩnh tuy tiễn hành không giống nhau về kỹ thuật lây mẫu, gạn, xác định mật độ các cấp 
hạt, nhưng thời gian cần thiết để hút lẫy mẫu thì dựa vào định luật Stockes, được tính 
toán theo những chỉ số nhất định: 


- _ Đoạn đường chân lắng trong nước của các hạt cơ giới đất, h = em, 
- _ Tốc độ chìm lắng V = cm/g, 

- _ Thời gian hút lây mẫu t= g, 

Các chỉ số trên quan hệ với nhau: 


Vự 


h 
Đ 

Trước khi hút lấy mẫu cần khuấy cho chúng đồng đều. Sau khi khuấy kết thúc, 
những hạt cơ giới đất bắt đầu chìm lăng trong nước, những hạt có kích thước lớn hơn, 
tỉ trọng lớn hơn lắng xuống trước, trong dung dịch lúc này phân chia thành những 
vùng khác nhau như vùng A, B, C (Hình ï .3). 


* Phương pháp Pipét, do Gluskôv lần đầu tiên đề xướng ra vào năm 1912. 


Sự khác nhau cơ bản của phương pháp pipét với những phương pháp vừa nêu : trên 
đây là ở chỗ sự lây mẫu trung bình của phương pháp pipét. Phương pháp pipét không 
tách hoàn toàn những hạt cơ học đất trong mẫu ra như ở phương pháp gạn của 
Sabanhin và phương pháp Sen mà băng cách lấy mẫu trung bình từ thể vẫn đục ở 
những độ sâu nhất định dựa theo tốc độ chìm lắng của những hạt cơ học đất trong chất 
lỏng. 

1.6.3. Phương pháp biếu thị kết quả phân tích thành phần cơ giới đất 

Kết quả phân tích thành phần cơ giới thường được trình bày bằng bảng biêu. Tuy 
nhiên, với những số liệu thể hiện dày đặc sẽ gây cho chúng ta những khó khăn khi cần 
nhận xét, đánh giá. Cũng với những số liệu đó nhưng nếu ta biểu hiện băng đồ thị hoặc 
băng hình vẽ thì việc nhận xét, đánh giá dễ dàng hơn. Có 3 phương pháp phổ biến 

20 


thường dùng trong thổ nhưỡng học gồm phương pháp hình tam giác đều, phương pháp 
hình tròn và phương pháp phẫu diện. 


-. ® @s `... 
° ° ....ÔÔÔÔÔÔ 
° .€e * 9| 

5  .S> 1 .............. 
ÖồỎ 8 .‹öos°G@G ° 

* ..* D) 

® .e ° 

*° - - » 

ÖỔỎ| ®°;2›;®G»°›°o-@‹« 

ˆ se ° 

° so ° 

° .9 « 

ÖồỎ «o»s@®-o‹@G‹› 

° «6. .. » 

° .@o9» .„Os ° 

°ồ ®-OsG-os‹@‹ 

» ° 5 °. - 

°® -. co .Qe ® 

° ° 

® kì 


Hình 1.3: Sự phân bố những hạt cơ giới đất có kích thước khác nhau 
L Thời điển ngay sau khi khuấy 
II Sau khi khuấy t giây, hình thành các vùng lắng đọng A, B, C 
* Phương pháp hình tam giác đều, còn gọi là phương pháp Gibs - Rozebom, 
chủ yêu dùng 3 nhóm cấp hạt: cát, limon và sét (Hình 1.4). 
Chúng ta biết rằng từ một điểm bất kỳ nào đó trong tam giác đều, ví dụ từ điểm 
D chắng hạn ta hạ các đường vuông góc xuống các cạnh của tam giác thì tổng của các 
đoạn thăng vuông góc sẽ bằng chiều cao của tam giác (h1 + h2 + h3 = H). Trong tam 
giác đều các đường cao bằng nhau, do vậy nếu chia mỗi đường cao của tam giác ra 
thành 100 phần bằng nhau, kẻ các đường song song, thắng góc với đường cao, như vậy 
các cạnh của tam giác cũng sẽ được chia thành 100 phần bằng nhau. Trong trường hợp 
như vậy chúng ta có các đồng 
dạng. h1 : h2: h3 = AADC : AADB : ABDC bởi vì các đáy của những tam giác 


nảy băng nhau. 


21 


Sét 100% 


(Yasta ¿129 
(VÀO 2W/Av/A 
Xà 
\VAVAYAVAVAVAYA 
CáL100%_ vế 60 40 20 — Limôn 100% 


Hình 1.4: Thành phần cơ giới đất biểu thị bằng phương pháp 
tam giác đều Gibs - Rozebom 


Theo các số liệu của 2 nhóm 3 nhóm cấp hạt: cát, limôn, sét tiến hành vạch 
những đường thẳng góc với chiều cao H của tam giác đều ta sẽ có một điểm cắt giao 
nhau. Từ giao điểm này hạ những đường thắng góc với 3 cạnh của tam giác chúng ta 
sẽ có 3 tam giác nhỏ. Chiều cao, diện tích của 3 tam giác nhỏ này tương ứng với 3 
nhóm thành phần cấp hạt: cát, limôn và sét. 


Phương pháp thê hiện này đơn giản, rõ, dễ hiểu nhưng nhược điểm cơ bản là chỉ 
thê hiện được 3 thành phần cấp hạt trong khi đó thành phần cơ giới có đến 6 hoặc 7 
cấp. Mặt khác, phương pháp này chỉ biểu diễn được có 1 tầng trong khi đó phẫu diện 
đất thường có nhiều tầng khác nhau. 


* Phương pháp hình tròn 


Theo phương pháp này diện tích hình tròn và chiều đài vòng tròn được coi là 
100% Hàm lượng % các cấp hạt được xếp đặt trên vòng tròn lần lượt từ cấp hạt lớn 
nhất (thô nhất) đến cấp hạt nhỏ nhất (mịn nhất) hoặc ngược lại. Theo các điểm phân 
chia của các cấp hạt được nối vào tâm "hình tròn. Các diện tích tạo bởi các cung và các 
cạnh tương ứng với hàm lượng các cấp hạt được thể hiện bằng màu sắc hoặc bằng các 
ký hiệu khác nhau (Hình 1.5). 


Phương pháp này ưu điểm hơn so với phương pháp tam giác ở chỗ có thể biểu 
diễn được nhiều thành phần cấp hạt. Tuy nhiên, mỗi đồ thị, mỗi hình vẽ cũng chỉ thể 
hiện được có I tầng. 

* Phương pháp phẫu diện 

phương pháp phẫu diện là phương pháp ưu việt nhất vì vừa thê hiện được từng 
thành phần cấp hạt, vừa thể hiện được mối quan hệ, thể hiện sự thay đôi thành phần cơ 
giới giữa các tầng phát sinh theo các độ sâu khác nhau trong phẫu diện. Do đó, phương 
pháp phẫu diện được sử dụng rộng rãi trong thô nhưỡng học và trong nghiên cứu môi 


trường đất. 


22 


Hình 1.6, 1.7 và 1.8 biểu diễn một cách đầy đủ nhất theo phương pháp phẫu diện. 
Trục tung ghi độ sâu, ghi ký hiệu các tầng phát sinh của phẫu diện. Trục hoành biểu 
diễn hàm lượng % của các cấp hạt, mỗi cấp hạt được thể hiện bằng những ký hiệu 
riêng. Qua sự thê hiện của phương pháp phẫu diện cho ta một nhận xét khá rõ nét về 
sự phân bố của từng hàm lượng cấp hạt theo độ sâu, đặc biệt là ưu thế về hàm lượng và 
sự phân bố của cấp hạt sét. 


Hình 1.5: Thành phần cơ giới đất cát pha ven biến Diễn Châu (Nghệ An) 
biểu thị bằng phương pháp hình tròn 


< 0.001mm 


0.0060001mm_ 195 ;ngmmm 
0.01-0.006mm —_ s gow 


6.72% 


0.05-0.01mm 
2.06% 


0.5-0.25mm 


¿) 
0.25-0.05mm nh 
33.45% 


Ồ 
$ 

Šx 

Š*%x 


Š 
ŠŠ 
x 


%x 
Š% 


$ 


+ 


ẻ 
lộ 
ev. 
tụt, 
k2 
C) 
C) 


$ 
s 
$ 
v 
b) 
s 
Ờ 


$ 
© 


$ộ 


sói 
x 
& 


C) 
s 
S%% 


⁄%% 
S0, 
Š*% 


© 


“ 


+ 


*. 


c2 
Sa 


b 
% 


Lượng tiêu hao 


x 


1 - 0,25 ram 


Sa 


0,235 - 0,05 mm 


¿ 


x5 


0,05 - 0,O1 mmn 


4 
lệ, 


0,ƠI - O,005 man 


lô 
s 
xxx) 


Xe 
BñÑI LÍ 


‹ 


0,005 - 0,D01 mm 


LÁ.. 


Ồ 
ŠŠ 
x 


€) 


$ 
$ 


$ 
ố 


_á < 0,001 mrn 


Hình 1.6: Thành phần cơ giới đất feralít nâu đồ phát triển trên bazan (ferrasols), 
Nông trường Tây Hiếu, Nghệ An biểu diễn theo phương pháp phẫu diện 


23 


0% 20% 40% 60% 80% 100% 
% Cấp hạt 


Hình 1.7. Thành phần cơ giới đất Humic Ferrasols - còn rừng che phủ 
tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 
(Nguồn: Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thế Đặng, 2003) 


Độ sâu cm 


- 
==j 


328983899è88 


100% 


Ỷ 


Hình 1.8: Thành phần cơ giới của đất Humic Ferrasols 


sau đốt nương 4 năm huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 
(Nguồn: Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thế Đặng, 2003) 


24 


Cáu hỏi ôn tập: 
1 Hạt cơ giới là gì? Thành phân cơ giới là gì? 
2. Phân chia cấp hạt cơ giới đất như thể nào? 
3. Nên các cấp hạt cơ giới các nhân có tính chất khác nhau ? 
4. Nên cách phân loại đất theo thành phân cơ giới của Liên Xô (cñi), 


Mỹ, Quốc tế 
5. Trình bày tính chất đất theo thành phần cơ giới và biện pháp sử 


dung, cải tạo chúng? 
6. Trình bày cách xác định thành phần cơ giới theo phương pháp về 


giun ? 
7. Nên cách trình bày kết quả phân tích thành phần cơ giới đất? 


25 


Chương 2 
TỶ DIỆN CỦA ĐẤT VÀ KẾT CẤU ĐẤT 
2.1. KHÁI NIỆM TỶ DIỆN ĐẤT 


Bề mặt và bề mặt riêng có một ý nghĩa hết sức quan trọng không những đối với 
ngành khoa học đất mà còn có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành khoa học 
môi trường. Đề phòng chống chất độc, đặc biệt là các chất phóng xạ, thường phải sử 
dụng những thiết bị chống độc, ví dụ mặt nạ. Muốn thực hiện được nhiệm vụ này phải 
có một kiến thức cần thiết - đó là bề mặt và bề mặt riêng của vật chất. Ví dụ: Than có 
nhiều loại, loại nào có năng lượng bề mặt, có trí số bề mặt và bề mặt riêng lớn nhất sẽ 
là loại tốt nhất dùng để làm mặt nạ chống độc, trong điều kiện như vậy khả năng hấp 
phụ chất độc sẽ tết nhất. 


Đất nào có thành phần CƠ giới nặng, có nhiều cấp hạt sét, đặc biệt trong cấp hạt 
sét lại giàu khoáng vật monmorilonit thì loại đất đó có tỷ diện lớn, sẽ trở thành một tài 
nguyên hết sức quý giá. ở Liên Xô (cũ), ngày nay là Nga, vựa lúa mì của đất nước 
chính là vùng đất đen Trecnozem. Loại đất này không những rất giàu mùn (chính vì 
vậy nên được gọi là đất đen Trecnozem) mà còn rất giàu khoáng monmorilonit. Hàm 
lượng cấp hạt của đất Trecnozem cũng tương tự như hàm lượng cấp hạt sét của đất 
feralit nâu đỏ phát triển trên bazan (ferralsols) của Việt Nam, nhưng nhờ giàu hàm 
lượng khoáng monmorilonit trong đất nên dung tích hấp phụ của đất Trecnozem gấp 3 
- 4 lần so với đất feralit nâu đỏ phát triển trên bazan, dẫn đến làm cho năng lượng bề 
mặt, bề mặt riêng lớn, từ đó dung tích hấp phụ của đất có trị số lớn. 


Vậy tỷ diện đất là gì? 

Tất cả những diện tích bao bọc xung quanh các hạt cơ giới đất được gọi là diện 
tích bề mặt của đắt. 

Tỷ diện đất là tổng sô diện tích bê mặt các hạt đất trong mâm đất (m⁄8). 


Đất càng bị vỡ vụn, cảng bị tán nhỏ thì diện tích, tỉ diện của chúng cảng tăng. 
Xem xét ví dụ sau đây: Một khói đất hình lập phương có thể tích 1.000 cm3 (mỗi cạnh 
đài 10 cm), tổng diện tích của 6 mặt là 600 cm”. Nếu tán nhỏ ra để có thể tích khối 
bằng 1 cmỶ thì tổng diện tích của tất cả 6 mặt ở khối đất vừa bị tán nhỏ sẽ tăng đến 
6.000 cm” (Bảng 2.1). 


Đất có thành phần cơ giới khác nhau, thành phần khoáng khác nhau thì tổng bề 
mặt và tỉ diện của chúng cũng sẽ khác nhau phụ thuộc vào độ lớn nhỏ khác nhau của 
những khoảng hồng ở trong đất, bề mặt thê rắn được phân chia: 


- Bê mặt chung: Là tông bề mặt của những hạt đất riêng biệt chứa trong một thê 
tích của đất. 


- Bê mặt bên trong: Là tông bề mặt của tất cả các lỗ hồng chứa bên trong đoàn 


26 


lạp. 
- Bê mặt bên ngoài: Là hiệu SỐ giữa bề mặt chung và bề mặt bên trong. 


Bảng 2.1 : Sự thay đổi tỉ diện theo thành phần cơ giới đất 


L$ | hũ 
. Kích thước bình quân |_ Tỉ diện l, sử s3 bên 
Đât, đá 2 nguyên tô cơ học 
(mm) (cm ) F l 
(Số hạt/11£) 

Đá trung bình 100 06 10 
Đá nhỏ (dầm, sỏi) 10 6,0 10” 
cát thô l 60,0 10Ế 
cát mịn 0,1 600,0 10 
Limon trung bình 0,01 6.000,0 10 
Sét 0,001 60.000 10” 


2.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ DIỆN CỦA ĐẤT 


Cho đến nay vẫn chưa có một phương pháp hoản chỉnh để xác định tỷ diện đất 
Một số phương pháp thường được sử dụng là phương pháp hình học, phương pháp hấp 
phụ, phương pháp kính hiển vi điện tử. 


Phương pháp hình học cho kết quả không thật chính xác, bởi lẽ theo phương 
pháp này kích thước hạt đất dựa vào kích thước của cấp hạt khi phân tích thành phần 
cơ giới, mả các kích thước này lại tính theo dạng hình cầu. Trong thực tế, đất là một 
hỗn hợp thê đa phân tán, kích thước của chúng đa dạng và rất khác nhau. Phương pháp 
hình học tương đối phù hợp với đất có thành phần cơ giới nhẹ như đất cát, pha cát. 


Những năm gần đây, xác định tỉ diện được tiễn hành nhờ phương pháp kính hiển 
vi điện tử EBM. Nhưng theo phương pháp này bề mặt bên trong của các nguyên tô cơ 
học đất không tính được. 


Về phương pháp hấp phụ, có nhiều luận điểm khác nhau. Nhiều ý kiến cho răng, 
bề mặt của bất cứ một vật thể nào cũng đều có năng lượng. Trạng thái nàng lượng đặc 
biệt này phụ thuộc vào sự phân bố của các lớp phân tử năm sát xung quanh thể rắn của 
đất. Sự khác nhau giữa lực hấp phụ của những lớp phân tử bao bọc xung quanh thê rắn 
của đất và lực hấp phụ của những phân tử ở lớp ngoài cùng - nơi tiếp xúc với môi 
trường xung quanh (không khí, nước) đã tạo nên một năng lượng thừa; do vậy chúng 
có khả năng trung hoà, hấp phụ những chất tiếp xúc trên bề mặt như hấp phụ những 
con hoặc toàn bộ phân tử của những hợp chất khác. 


Dựa vào số lượng những chất được hấp phụ ta có thê xác định được bề mặt và tỉ 
diện của vật thể. Mitrerlix và Rodeval cho rằng ở độ âm đất tương xứng với những hút 
ầm không khí cực đại sẽ tạo được một lớp từ 10 phân tử nước. Có ý kiến cho rằng Ở 


2i, 


trạng thái độ âm như vậy chỉ hấp phụ được có 4 phân tử nước mà thôi. 


Ngày nay, luận thuyết của BET (Brunauer, Emmet và Teillor) được nhiều người 


chấp nhận. Theo luận thuyết này thì sự hình thành lớp đơn phân tử trong từng trường 


hợp tương ứng với “đêm” của đường cong giữ nước. Đê xác định nhanh tỉ diện của 


đất, Kutilex đề nghị dùng dung dịch có khả năng tạo nên môi trường với độ âm tương 
đối không khí 0,2 (P/po O,2). Bên cạnh phương pháp hấp phụ nước, phương pháp hấp 


phụ azốt cũng được nêu ra (Bảng 2.2). 


Bảng 2.2: Tỉ diện của đất được xác định theo những phương pháp khác nhau 


(Đắt Feralit của những đảo ở Thái Bình Dương) 


Tỉ diện (m”/g) 
Tầng Độ sâu (cm) Theo hấp phụ nước Theo hấp Phu 
Chung Bên ngoài | Bên trong azot 
AI 0-10 185 137 48 62 
AB 35 - 45 199 187 12 14I 
BI 45 - 60 148 134 14 102 
B2 80 - 100 102 89 13 79 
BC 120 - 140 72 49 23 41 


Nhìn chung phương pháp hấp phụ tuy chưa hoàn chỉnh nhưng là phương pháp 


được thông dụng hơn cả. Đất có thành phần cơ giới khác nhau, tỉ diện sẽ khác nhau 


(Bảng 2.3). 


Bảng 2.3: Tỷ diện của đất pôtzôn vằng cỏ (m”/g) phụ thuộc vào thành phần 


cơ giới đất (theo Sevtrenko) 


Đất Những tâng bị pôtzôn hoá | Những tâng không bị pôtzôn hoá 
Đất cát 19 23 
Đất cát pha 19-36 23 - 45 
Thịt nhe 36 - 54 45-68 
Thịt trung bình 54-7] 68- 9] 
Thịt nặng 71-89 91-114 
Đất sét 80 114 


2.3. KHÁI NIỆM VÉ KẾT CÂU ĐẤT 


Thể răn của đất được cấu tạo từ những hạt cơ học. Nhờ mang lượng bề mặt, nhờ 


các lực tác động như lực hoá trỊ, lực keo tụ của đất, lực liên kết hydro, lực mao quản 


và hấp phụ, lực chèn kẻo của các rễ cây hay chất kết dính v.v.. những hạt cơ học này 


tác động tương hỗ và kết dính lại với nhau tạo nên các đoàn lạp - những câu trúc riêng 


biệt hay còn gọi là kết cầu đất. 


28 


Nói một cách khác, kêt câu đât là chỉ sự sắp xêp các hạt cơ giới trong đât. 


Kết câu đất là sự phản ánh về số lượng, chủng loại các loại hạt kết trong một tầng 
đất hay cả phẫu diện đất. Các hạt kết của đất có hình dạng và kích cỡ khác nhau. Kết 
cầu đất được hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thành, phát triển và sử 
dụng đất. 


Theo Gedroi (1926) những đoàn lạp có kích thước nhỏ hơn 0,25 mm gọi là 
những vi đoàn lạp, những đoàn lạp lớn hơn 0,25 mm gọi là đoàn lạp lớn, hoặc còn gọi 
là những đại đoàn lạp. 


Các loại đất khác nhau, các tầng đất phát sinh khác nhau có đặc trưng khác nhau 
về kết câu đất. Các đoàn lạp của chúng có những kích thước, hình dạng, độ xỐp, độ 
bền cơ học, độ bền trong nước khác nhau. 


Trong sản xuất nông nghiệp, từ lâu người ta đã nhận thấy rằng nhiều tính chất 
của đất, đặc biệt là những tính chất lý học đều phụ thuộc vào đặc trưng của cầu trúc 
đất. Vì vậy, những vấn đề về nguồn gốc phát sinh của cấu trúc đất, ảnh hưởng của 
chúng đến các tính chất của đất, từ đấy ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất, đến năng 
suất thu hoạch v.v... từ lâu đã được nhiều nhà nông học, nhiều nhà thô nhưỡng học của 
tất cả các nước trên thế giới chú ý tới. 

Nhiều ý kiến cho răng độ phì nhiêu của đất có thành phần cơ giới trung bình và 
nặng (đất thịt trung bình, thịt nặng, đất sét) ở một mức độ khá lớn phụ thuộc vào cầu 
trúc của chúng. Điều này cũng dễ hiểu vì cầu trúc quyết định tới chế độ sinh học, chế 
độ không khí, chế độ nước nói riêng và chế độ dinh dưỡng cho đất nói chung. 

2.4. VAI TRÒ CỦA KẾT CÂU ĐẤT 

Kết cấu đất là yếu tố quyết định đến độ xốp của đất, có nghĩa là tổng các khe hở 
trong đất. Đất có kết cầu không những có độ xốp cao mà còn có tỷ lệ giữa khe hở mao 
quản và khe hở phi mao quản phù hợp. 


Khe hở mao quản (năm trong hạt kêt) là nơi chứa nước, g1ữ nước của đât còn khe 
hở phi mao quản (khe hở giữa các hạt kêt) là nơi chứa không khí và tăng cường sức 
thâm nước của đât. 

Với đât sét kêt câu kém, hạt cơ giới nhỏ nên các khe hở mao quản là chủ yêu 
Ngược lại ở đât cát, câp hạt thô nên các khe hở phi mao quản chiêm đa sô. 

Có thê nói kêt câu đât là công cụ đề điêu tiêt độ phì của đât. 

- Về chê độ nước : 

Đât có kêt cầu kém như đât sét, chủ yêu là khe hở mao quản nên thâm nước kém, 
dễ bị úng ngập, nước chảy bê mặt phát sinh sớm về mùa mưa nhưng lại dễ bị hạn về 
mùa khô. Ngược lại với đât sét, đât cát do chủ yêu là khe hở lớn nên thâm nước nhanh, 
giữ nước kém, dinh dưỡng dễ bị mật do rửa trôi. 


29 


Khăc phục được cả 2 yêu điêm trên, đât có kêt câu tôt vừa có khả năng g1ữ nước 
tôt, điêu hoà nước cho cây (băng khe hở mao quản), vừa có khả năng thâm nước tôt 
(băng khe hở phi mao quản). 


Do đất có kết cấu tết, có tỷ lệ khe hở mao quản và phi mao quản phù hợp nên nó 
đảm bảo được sự tôn tại đồng thời của nước (trong khe hở mao quản) và cả không khí 
(trong khe hở phi mao quản). 


Về chế độ dinh dưỡng: 


Do hạn chế của đất kết cấu kém về việc điều hoà chế độ nước và chế độ không 
khí trong đất nên nó ảnh hưởng lớn tới quần thê vi sinh vật đất, tới quá trình tổng hợp 
và phân giải chất hữu cơ, cung cấp dinh dưỡng cho cây, tạo chất độc trong đất. 


Ngược lại, đất cát có kết cấu kém thì môi trường oxy hoá mạnh ít tích luỹ mùn 
cho đất. Độ âm trong đất không được duy trì liên tục nên cũng hạn chế quá trình hoà 
tan chất dinh dưỡng cung cấp cho cây. 

Với đất có kết câu tốt, do điều hoà được chế độ nước và chế độ không khí, môi 
trường oxy hoá và môi trường khử song song tồn tại. Vi sinh vật hảo khí sống ở bề mặt 
hạt kết làm nhiệm vụ phân giải chất hữu cơ tạo ra các hợp chất khoáng cung cấp cho 
cây và những vật liệu ban đầu cần thiết cho quá trình mùn hoá. Vi sinh vật yếm khí 
hoạt động trong hạt kết xúc tiến quá trình tạo mùn, nâng cao độ phì nhiêu cho đất. 
Đồng thời nước được giữ trong các hạt kết sẽ giúp cho quá trình hoà tan chất dinh 
dưỡng cung cấp cho cây.' 

Tóm lại, có thể rút ra những ưu điểm của đất có kết câu như sau: 

+ Đất tơi, xốp làm đất dễ dàng, hạt dễ mọc, rễ cây dễ phát triển 

+ Nước thâm nhanh mà vẫn giữ được nhiều nước. 


+ Đất thoáng khí, đáy đủ oxy cho cây và vi sinh vật hoạt động. 


+ Nước, không khí điêu hòa với nhau. Hai quá trình phân giải và tích lũy chât 
hữu cơ cùng xảy ra đo đó cây có đủ thức ăn và mùn vẫn được tích lũy. 


+ Giảm được xói mòn nhờ nước thấm nhanh khi mưa nên ít chảy tràn trên bề 
mặt. Mặt khác, khi mưa to chỉ phá hủy những hạt kết lớn thành hạt kết bé... 


2.5. TRẠNG THÁI TÒN TẠI CỦA KẾT CẤU ĐẤT 


Các loại đất có quá trình hình thành và phát triển khác nhau, do vậy chúng có loại 
hình kết cấu riêng. Trong đất thường kết cấu của các tầng đất có độ sâu khác nhau 
cũng khác nhau. 

Cần phân biệt hai khái niệm về cấu trúc đất: Khái niệm đặc trưng về phương diện 
hình thái và khái niệm về ý nghĩa nông học. 


Về phương diện hình thái, Zakharov phân cấu trúc đất thành các loại sau 


30 


(Hình 2.1): 


Hình 2.1 : Các dạng cấu trúc dết theo phương diện hình thái 
(Theo S.A.Zakharoy) 


2.5.1. Dạng cấu trúc hình khối: I 


Có nhiều loại khác nhau, được phân ra bởi hình dạng bề mặt của hạt kết: Loại có 
bề mặt phẳng, góc cạnh rõ ràng và loại có bề mặt phắng và tròn xen kẽ. Hai loại này 
thường có đường kính lớn hơn 5 mm. 


- Cầu trúc viên: Có hình cầu, chủ yếu tìm thấy ở tầng A, có kích thước nhỏ từ 1 - 
10 mm, là loại hạt kết tốt của đất. 


Theo hình 2.1 : 

1. Cấu trúc cục lớn 
. Câu trúc cục 
. Câu trúc cục nhỏ 
. Cầu trúc phấn bụi 


. Câu trúc hạt lớn 


. Cấu trúc hạt nhỏ 


2 
3 
4 
Š 
6. Cấu trúc hạt 
7 
8. Cấu trúc viên lớn 
9 


. Câu trúc viên 


10. Câu trúc bột 


3l 


11. Những cấu trúc riêng biệt ở rễ. 
2.5.2. Dạng cấu trúc hình trụ: II 


Được phát triển theo chiều sâu. Được hình thành ở các loại đất sét, đặc biệt là 
keo sét monmorilonit như đất macgalit hay đất kiềm, đất mặn trong điều kiện khô hạn. 
Sự hình thành của loại hạt kết này tạo ra các khe hở lớn theo chiều thắng đứng. Đất có 
loại hạt kết này thường thắm nước tối. 


Theo hình 2. : 

12. Câu trúc cột 

13. Cấu trúc trụ 

14. Cấu trúc lăng trụ cỡ to 

15. Câu trúc lăng trụ trung bình 

1 6. Cấu trúc lăng trụ cỡ nhỏ 

17. Câu trúc lăng trụ cỡ nhỏ nhất. 

2.5.3. Cầu trúc dạng hình tắm, phiến, đẹt: II 


Là dạng cấu trúc phát triển theo chiều ngang, dẹt, mảng. Loại hạt kết này được 
hình thành chủ yếu ở các loại đất có thành phần cơ giới nặng mới được lắng đọng 
trong điều kiện khô hạn. Loại này thường có độ bền kém, được hình thành do sự 
trương co của các hạt sét. 


Theo hình 2. l : 

18. Cấu trúc đẹt 

19. Câu trúc tắm, vỉa 

20. Cấu trúc hình lá 

21. Câu trúc vậy 

22. Cầu trúc vậy nhỏ. 

Người ta phân hạt kết theo kích thước như bảng 2.4 


Về phương diện nông học, cẫu trúc viên và câu trúc cục nhỏ được gọi là những 
cấu trúc tốt, gồm những đoàn lạp có kích thước từ 0,25 đến 10 mm. Về phương diện 
chất lượng, cấu trúc được coi là tốt nếu chúng có độ xốp thích hợp, sau khi mưa, sau 
khi tưới, qua suốt quá trình làm đất như cày, bừa, vun xới v.v..chúng vẫn giữ được độ 
bền trong nước, độ bền cơ học. 


32 


(Theo Raymond W. Miller và Rây L. Donahue - 1990) 


Bảng 2.4: Đánh giá hạt kết theo kích thước (mm) 


Đánh giá Hình tâm Hình trụ | Hình khối Viên 
Rất nhỏ hay rât mỏng <1 <10 Sứ <1 
Nhỏ hay mỏng 12 1020 5-10 12 
Trung bình 2-5 20- 50 10 - 20 2-5 
To hay dày 5-10 50 - 100 20 - 50 5-10 
Rất to hay rất dày >10 > 100 > 50 >10 


Ở nước ta, đất feralit nâu đỏ phát triển trên đá bazan là loại đất có cấu trúc tết 
Nhờ độ xốp của những đoàn lạp thích hợp làm cho loại đất này có những tính chất vật 
lý - nước ưu việt, đặc biệt là tính thắm nước. ở những vùng đất bazan, đặc biệt là vùng 
Tây Nguyên sau những trận mưa, thậm chí mưa to cũng rất ít thấy dòng chảy trên mặt. 
Sở dĩ như vậy là do tính thấm tốt, đoàn lạp có độ bền cơ học, độ bên trong nước, 
chúng không bị phá huỷ khi có sự tác động của nước mưa. 


Ngược lại, có những loại cầu trúc dễ bị tan ra khi gặp tác động của nước.Trong 
trường hợp như vậy những keo dính kết trong đất hoàn toàn bị trương. 


Những cấu trúc đó, về phương diện sản xuất nông nghiệp được đánh giá là không 
tốt, chúng gặp trong tầng tích tụ, ở những đất mặn và đất bạc mâu, một số đất đầm lầy. 


Bên cạnh những cấu trúc lớn (> 0,25 mm), để đánh giá chất lượng đất còn phải 
dựa vào đặc trưng của cấu trúc nhỏ (vi đoàn lạp). Những cấu trúc này phải bền trong 
nước và tơi xốp. Những vi đoàn lạp tương ứng với kích thước 0,25 - 0,05 và 0,05 - 
0,01 mm là những vi cấu trúc tốt nhất. Những vi đoàn lạp có kích thước muôn trung 
bình (0,0 1 - 0,005 mm) là những vi đoàn lạp không tốt. Chúng gây khó khăn cho tính 
thấm không khí và tính thâm nước của đất do tính chất kết dính của chúng, do khả 
năng bốc hơi cao và do một số tính chất không tốt khác. 


Những dẫn liệu thu được khi nghiên cứu đất feralit nâu đỏ phát triển trên đá baza 
ở vùng Tây Nguyên (Trần Kông Tấu, 1982), kết quả phân tích vi đoàn lạp cho thấy 
cấp hạt 0,25 - 0,05 mm chiếm từ 30 - 46 %; cấp hạt 0,05 - 0,01 mm dao động từ 7 - 28 
%. Hai cấp hạt này chiếm ưu thế, trong khi đó hạt 0,01 - 0,005 mm chỉ chiếm trên dưới 
5%. 


Như vậy, rõ ràng khi đánh giá cấu trúc không nên chỉ giới hạn bằng những số 
liệu khi phân tích cấu trúc lớn mà cần phải tiến hành phân tích vi đoàn lạp. Cần phải 
chú ý rằng không nên hiểu và quy định một cách máy móc đối với những vùng khí 
hậu, đất đai khác nhau. ở những vùng thừa âm kích thước thích hợp của những đoàn 
lạp lớn hơn hoặc tương đương 10 mm để có thể đảm bảo được sự thấm nước, thêm 


33 


không khí. Đôi với các vùng đâm lây với những câu trúc có kích thước như vậy thì 
chúng có khả năng đảm bảo được việc thoát nước cho đât. 


Ngược lại, đối với những vùng bán khô hạn hoặc khô hạn, những nơi có độ thông 
thoáng dư thừa thì kích thước của những đoản lạp gần như viên là tốt. Tuy nhiên, do 
hiện tượng xói mòn (xói mòn do nước, xói mòn do gió) nên xuất hiện một số yếu tô có 
tính chất giới hạn. Đối với những vùng có gió mạnh, kích thước đoàn lạp lớn hơn 2 
tâm được coi là thích hợp, có hiệu quả trong việc chống xói mòn. Những đo ìn lạp có 
kích thước nhỏ sẽ kém hiệu quả hơn vì chúng dễ bị gió cuốn đi. 


2.6. NGUÔN GÓC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KẾT CẤU ĐẤT 


Có thê chia quá trình hình thành kết cầu đất thành 2 phần. Đó là quá trình hình 
thành hạt kết nhỏ và quá trình hình thành hạt kết lớn từ các hạt nhỏ. 


2.6.1. Quá trình hình thành hạt kết nhỏ 


Quá trình hình thành hạt kết nhỏ được thực hiện chủ yếu do quá trình ngưng tụ 
keo đất. Theo H.A.Katsinski, khi các hạt keo đất chuyên động và tiếp xúc với nhau 
chúng sẽ ngưng tụ khi chúng tiếp xúc với nhau đề tạo nên hạt kết cấp 1 Khi chưa trung 
hoà vẻ: điện hoặc chưa bão hòa, các hạt cấp 1 tiếp tục ngưng tụ ra hạt kết cấp 2 rồi cấp 
3... (Hình 2.2). 


Hiện tượng tụ keo xảy ra chủ yếu do keo mang điện trái dấu: Do keo đất mang 
điện nên các keo mang điện trái dẫu sẽ hút nhau để tạo thành trạng thái ga. 


Hiện tượng tụ keo có thê xảy ra với cả các keo cùng dâu khi trong môi trường có 
chât điện giải mạnh hoặc do hiện tượng mât nước: 


+ Keo ngưng tụ do tác dụng của chất điện giải, đây là nguyên nhân chủ yếu lon 
chất điện giải tiếp xúc với keo đất, điện của keo sẽ bị trung hoà bởi các con mang điện 
trái dấu. Ta biết đa số keo đất mang điện âm nên nói chung chúng bị ngưng tụ do các 
chuồn có trong dung dịch đất. Khả năng và mức độ trung hoà điện của keo do các 
chuồn phụ thuộc rất lớn vào hoá trị của chúng. Hoá trị của chuồn càng lớn thì sự 
ngưng tụ keo càng mạnh. Gedroi đã nghiên 


Cứu sự ngưng tụ keo sét và thấy răng ngưng tụ của chuôn hoá trị II lớn gấp 25 
lần chuồn hoá trị I, chuồn hoá trị II lớn gấp 10 lần chuồn hoá trị IL Vì vậy nồng độ 
của các chuồn hoá trị khác nhau đề bắt đầu ngưng tụ keo là khác nhau (Bảng 2.3). 

Một điều đáng lưu ý là ngay trong cùng hoá trị thì sức ngưng tụ keo của các 
chuồn cũng khác nhau. 

Ngoài khả năng trung hoà, chất điện giải còn làm giảm thế hiệu Zeta, nên càng 
làm keo dễ bị ngưng tụ hơn. 


34 


Hình 2.2: Sự hình thành những vi đoàn lạp khi ngưng tụ keo đất 
(Theo H.A.Katsinski) 
Ghỉ chú: a. Những phần tử keo ban đầu và con của những chất điện ly 
b. Những vi đoàn lạp ở giai đoạn Ï 
c Những vi đoàn lạp ở giai đoạn 2 
d. Những vi đoàn lạp ở giai đoạn 3 
e. Những vi đoàn lạp ở giai đoạn 4 


+ Keo ngưng tụ do hiện tượng mất nước: Tuỳ khả năng giữ nước người ta chia ra 
keo ưa nước và keo ghét nước. Keo ưa nước ít ngưng tụ vì màng nước dây bao quanh, 
nó chỉ bị ngưng tụ khi có một chất điện giải cực mạnh hoặc trong điều kiện khô hạn. 
Keo ghét nước dễ bị ngưng tụ hơn, chỉ cần một nồng độ thấp của muối cũng làm 
chúng ngưng tụ. 

Ngoài sự kết hợp giữa các hạt keo mang điện trái dấu hoặc cùng dấu như trên sự 
kết hợp giữa các chất vô cơ và hữu cơ để tạo ra hạt kết nhỏ cũng có vai trò rất quan 


trọng. 


35 


Bảng 2.5: Sự ngưng tụ keo sét phụ thuộc vào chất điện giải 


¬. Nồng độ chất điện giải khi keo 
Hoá trị Chât điện giải VÀ : 
I l bắt đầu ngưng tụ (Ñ) 
| NaC] 0,015 - 0,0125 
| NH¿CL 0 025-0,0125 
| KCL 0,025 - 0,0125 
2 MgC]; 0,0012 - 0,0005 
2 CaC]; 0,0012 - 0,0005 
3 AICH < 0,000125 
FeC]: <0000125 


Theo Tuilin và Gapon (1937), keo hữu cơ có thể kết hợp với sét qua cầu nối Ca 
hoặc Fe, AI theo sơ đồ sau: 


Nhóm I : Qua câu nôi Ca: 


= Si - O - Ca - OOC ` 7 COO - Ca - O - Si = 
.ấ ì ĐT 
= BI - O - Ca - OOC - COO - Ca - O - Si = 
Nhóm 2: Qua cầu nối Fe, AI: 
= S¡ - O - FeOH - OOC na P. COO - FeOH - O - Si = 
Ti bề 
= BI - O - FeOH - OOC COO - FeOH - O - Si= 
Cầu nối Ca trong nhóm 1 dễ bị thay thế bởi các cation hoá trị l trong các muối 
trung tính như KCI, Nhét hoặc H” trong môi trường chua. 
Fe, AI trong cầu nối nhóm 2 này có liên kết khá bền vững. Nó chỉ bị thay thế bởi 
cation hoá trị 1 trong các dung dịch kiềm loãng như KOH, NaOH. 
2.6.2. Quá trình hình thành hạt kết tồn 
Đây là quá trình kết gắn hạt đất nhỏ băng các hạt kết dính. Các chất kết dính có 
thể là keo vô cơ như Ca””, Fe””, AI” hoặc keo hữu cơ mùn, protit, các axit hữu cơ và 
muối của chúng. 
Theo Robert (1933) và Lutz (1934) trong đất đỏ vàng nhiệt đới, chua, Fe”” và 
AI có Vai trò quan trọng trong việc kết gắn tạo hạt kết. Điều đó được lý giải bởi sự 
biến đổi từ Fe”” thành Fef” Và ngược lại, giúp Fe có khả năng di chuyền và ngưng tụ 


36 


mạnh. 


Theo Baver và Harpen (1935), sét và mùn đều có vai trò rất quan trọng trong việc 
hình thành kết cấu. Tuy nhiên mùn có vai trò quan trọng hơn trong việc kết gắn các 
cấp hạt có đường kính lớn (như cát). 


Vai trò của các chất kết gắn ở đây còn được thê hiện qua việc bao bọc qua hạt kết 
kém bên được tạo bởi quá trình trương co của đất tạo ra các hạt kết bền hơn. 


2.7. CÁC YÊU TÓ HÌNH THÀNH KẾT CẤU ĐẤT 
2.7.I. Chất hữu cơ và mùn 


Chất hữu cơ và mùn là yếu tố đóng vai trò chủ đạo trong quá trình hình thành kết 
cầu đất. Mùn trong đất tồn tại ở các dạng khác nhau và mỗi dạng mùn ảnh hưởng khác 
nhau tới chất lượng của hạt kết. Hàm lượng chất hữu cơ và mùn trong đất chỉ đạt một 
lượng phần trăm không nhiều so với trọng lượng đất nhưng ảnh hưởng của chúng đến 
sự hình thành của đất lại rất lớn. 


Trong việc hình thành các đoàn lạp bên trong nước, có thể có sự tham gia của 
nhiều cấu tử trong thành phần chất hữu cơ như: Các hợp chất hữu cơ không đặc trưng 
(polysacarit, polyuronic, những niêm dịch có nguồn gốc vi khuẩn, các chất thoát, 
bươm, các chất nhựa, nghìn) cũng như chính chất mùn - các axit mun. 


Nhiều thí nghiệm, nhiều kết quả nghiên cứu đã đưa ra cơ sở để thừa nhận vai trò 
then chết của axit humic và axit fulvic trong việc hình thành đoàn lạp bền trong nước. 
Những axit này được chiết xuất cùng với dung dịch kiềm. I N.Antipov - Karataev; V.V 
Kllennan và D.V. Khan đã chứng minh răng khi tách axit humiec và axit fulvic thì 
những đoàn lạp bên trong nước bị phá huỷ. Nghiên cứu vai trò của hai loại axit này, 
các nhà khoa học Nhật Bản (Egawa, Sekiya, 1956) đi đến nhận xét rằng tác động của 
axit humic trong việc hình thành đoàn lạp mạnh hơn so với axit fulvic. Nhiều nghiên 
cứu về sau đều khăng định axit humic là phần có hoạt tính mạnh nhất của mùn đất khi 
hình thành đoàn lạp bền vững trong nước. 


Như vậy, có thê thấy: Mùn đã gắn kết các hạt đất lại với nhau để tạo thành hạt 
kết. Mùn có tác dụng tết trong việc sáng tạo ra các hạt kết viên. Mùn là keo hữu cơ đặc 
trưng, nó có thê kết tủa trên bề mặt các hạt khoáng phân tán là những hạt sét vật lý tạo 
nên một lớp màng dính. Màng này bao quanh những hạt đất, từ đó hình thành hạt kết. 

Tác dụng của các axit mùn trong hình thành kết cấu đất khi: 

- Khi mùn tồn tại ở trạng thái tự do hay kết hợp với các chuồn hoá trị l như 
humat - Na, humat - K, fulvat - K... thì sức kết gắn kém. 

- Khi mùn tồn tại dưới dạng muối của các cation hoá trị 2, 3 như humat - Ca, Fe, 
AI thì sức kết gắn tốt. Đặc biệt khi mùn kết hợp với Fe, AI, đây là loại liên kết bền 
vững trong nước và môi trường muối trung tính. Nó chỉ bị phá vỡ trong môi trường 
kiềm loãng. 


37 


- Các loại axit mùn khác nhau cũng có sức kết gắn khác nhau như axit humic kết 
gắn tết hơn axit fulvic. 


- Ngoàải ra, hợp chất mùn còn liên kết với các khoáng sét để tạo ra chất liên kết 
rất tốt kết gắn các phân tử đất lại tạo ra kết câu đất. 


Như vậy, rõ ràng khi đất giàu mùn sẽ tạo ra nhiều kết cấu tốt, đất sẽ tết. 
2.7.2. Sét 


Bản thân sét cũng là những chất kết gắn có giá trị. Vì vậy sét làm tăng cường kết 
cấu đất, đặc biệt ở những loại đất có hàm lượng sét monmorilonit cao. 


Theo Peterson (1944), monmorilonit có vai trò quan trọng trong việc tạo ra kết 
cấu hình trụ và hình khối. Trong khi đó kaolimt lại tạo ra hạt kết hình tắm. 


Baver (1935) cho biết hàm lượng sét có đường kính nhỏ hơn 5m có tương quan 
chặt chẽ với lượng hạt kết có đường kính lớn hơn 0,05 mm. 


2.7.3. Các cation 


Vai trò của các chuôồn trong đất với sự hình kết cấu thể hiện qua 2 chức năng: 
Ngưng tụ các hạt cơ giới tạo ra các hạt kết nhỏ và kết gắn các hạt đất nhỏ tạo ra các hạt 
kết lớn. 

Thường các chuôồn đa hoá trị như Fe””, AlÌ”, Ca”” có ý nghĩa hơn nhiều so với các 
cation hoá trị I. Nếu chuồn cùng hoá trị thì cation nào có bán kính thuỷ hoá nhỏ sức 


ngưng tụ sẽ lớn hơn. 


Theo thứ tự từ mạnh đến yếu thì: Fe? >AI”'>Ba”'>Ca”>Mg””>K>Na'". 


Ngoài ảnh hưởng trực tiếp để tạo ra kết câu, các cation còn ảnh hưởng gián tiếp 
thông qua quá trình kết hợp với keo mùn, keo sét để nâng cao chất lượng kết gắn. 


Các cation hấp phụ là những cầu liên kết giữa chất mùn và chất khoáng. 


Thí nghiệm của D.V. Khan cho thấy sắt, nhôm, canxi, hydro thực hiện vai trò 
như vậy. Khi chuyền từ trạng thái hấp phụ vào dung dịch đất, chúng xâm nhập mạnh 
mẽ vào các hợp chất chứa mùn, đồng thời tạo ra humat dạng ga rơi lên bề mặt khoáng 
và tạo nên hợp chất khoáng - hữu cơ. 

Trong các, cation, Ca”” được coi là cation quan trọng và có ý nghĩa nhất trong 
việc tạo thành các hạt kết bền. Tác dụng này là do CaCO¿, một loại keo xỉ măng có ở 
trong đất. Vì vậy, bón vôi cho đất là một biện pháp tăng lượng keo xi măng canxi, tạo 
kết cấu cho đất. 

Các cation hấp phụ có ảnh hưởng rất lớn tới sự tồn tại hoạt động của vi sinh vật. 
Điều đó quyết định tốc độ phân giải chất hữu cơ và tổng hợp chất mùn, làm ảnh hưởng 
tới việc hình thành đoàn lạp đất bền trong nước. 


Ba yêu tô trên có một môi quan hệ chặt chẽ với nhau, nêu thiêu một trong những 


38 


yếu tố này thì không thể hình thành đoàn lạp bền trong nước được. Vì vậy khi phân 
tích các yếu tô tác động đến quá trình hình thành kết cấu đất chúng ta phải xem xét các 
yếu tố trong những mối tương quan thì mới đầy đủ. 

2.7.4. Khí hậu 

Khí hậu vừa có ảnh hưởng trực tiếp, vừa có ảnh hưởng gián tiếp tới kết câu đất 
Nhiệt độ và độ âm có liên quan tới quá trình trương co của đất, là cơ sở để tạo ra các 
hạt kết hình trụ, hình tắm và hình khối. 

Khí hậu ảnh hưởng đến quá trình hình thành đất nói chung nên tạo ra các loại đất 
có thành phần cũng như hàm lượng mùn, Fe, Ca và độ chua khác nhau. Đó là các yếu 
tố chủ đạo trong việc hình thành hạt kết. 

2.7.5. Sinh vật 

Sinh vật là nguồn cung cấp chất hữu cơ chính của đất để tạo mùn, một vật liệu 
quan trọng kết gắn các phân tử đất tạo nên kết cấu đất. 

Thực vật và vi sinh vật trong quá trình sống thải ra các chất hữu cơ vào đất có tác 
dụng như một chất kết dính. Động vật trong quá trình sống đảo bới làm đất tơi xốp 
Giun đất vừa đảo bới đất vừa cung cấp một lượng phân, là những hạt kết viên có giá 
trị. 

Các yếu tô trên đã tác động đến quá trình hình thành đất cũng như qúa trình tạo 
kết câu đất, vì vậy các loại đất khác nhau sẽ có kết cấu khác nhau. Số liệu bảng 2.6 
minh họa cho kết luận này. 

Theo số liệu bảng 2.6 cho thấy rõ những loại đất có hàm lượng sét cao, mùn cao, 
dung tích hấp thu cao và giàu Ca” và Mg”” thì có cấu trúc tết và ngược lại. 

Bảng 2.6: Các chỉ tiêu về kết cấu ở một số loại đất chính của Việt Nam 


(Theo Tôn Thất Chiều và cộng sự - 1 996) 


TT Tính chất đất Ferralsols |Fluvisols| Acrisols | Acrisols 
(trên (phù sa) | (phù sa (trên 
1 |Độ bên đoàn lạp trong nước (%) 98,7 94,1 5,0 94.2 
2 |Cấp hạt sét: 
- Theo thành phần cơ giới (%) 50,6 23,6 56 16,1 
- Theo phân tích vi hạt kết (%) 3,9 6,2 4,7 10,6 
3 |Hệ sô phân tán của Kasinskl (%) KĂN: 26,2 34,0 65,8 
4 |Hệ sô câu trúc của Fageler (%) 92,3 73,8 16,0 34,2 
5 _|Hàm lượng mùn (%) 4,64 3,22 0193 2,34 
6 |Tỷ lệC axit humic/e axit fulvic 0134 0,83 0,27 0125 
7 |Dung tích hấp thu (1dl/100g đât) 13,92 12,48 4,60 10,68 
8 |Ca”" Mg”” hấp phụ (Idl/100g đất | 1,82 11,00 031 1.43 


39 


2.7.6. Biện pháp canh tác 

Các biện pháp canh tác như làm đất, chăm sóc, bón phân... nếu đúng kỹ thuật đều 
làm cho đất tơi xốp, tái tạo kết câu đất. Khi làm đất mà độ âm đất đạt từ 60-80 % độ 
âm tối đa và không làm đất quá kỹ sẽ làm cho kết cấu đất không bị phá vỡ. Bón phân 
hữu cơ sẽ làm cho đất có kết cấu tốt. 

2.8. NGUYÊN NHÂN LÀM CHO ĐẤT MÁT KẾT CÂU VÀ BIỆN PHÁP KHÁC 
PHỤC 

Có nhiều nguyên nhân phá kết cấu đất. Tuy nhiên có thể tổng hợp làm 3 nhóm 
nguyên nhân chính cùng với những biện pháp kỹ thuật kèm theo như sau: 

2.8.1. Nguyên nhân cơ giới 

Đó là sự tác động cơ giới của người, công cụ máy móc và súc vật trong quá trình 
canh tác. Đề hạn chế nguyên nhân này cần xây dựng các biện pháp kỹ thuật làm giảm 
một cách tối đa các tác động vào đất như làm đất tối thiểu, làm đất theo yêu cầu của 
từng loại cây (không làm đất quá nhỏ), làm đất với độ âm thích hợp. 

Ngoài ra hạt kết còn bị phá vỡ do tác động của mưa, gió. Giảm lực tác động của 
các hạt mưa vào đất băng trồng cây che phủ đất, tủ đất bằng rơm rạ, cỏ khô là những 
biện pháp kỹ thuật có tác dụng nhiều mặt. 

2.8.2. Nguyên nhân hoá học 

Đó là sự trao đối thay thế của các cation hoá trị l vào vị trí của các cation hoá trị 
2, 3 trong các liên kết, cắt đứt cầu nói, phá vỡ liên kết trong các hạt kết. 


Ví dụ: 
= Sĩ - O - Ca - OOC COO - Ca - O - Sỉ = 
` 2 
R 
= Sĩ - O - Ca- OOC Tải là 
—> 4( =Si -O - K) + R - (COO-K), +4CaC]; 


+ 8KCI 


Đê khăc phục nguyên nhân này cân phải bón vôi khử chua cho đât, tránh sử dụng 
phân vô cơ đơn độc, châm dứt tập quán bón muôi ăn cho đât của nông dân một sô 
vùng. Cân kêt hợp phân hữu cơ, phân vô cơ và vôi. 


2.8.3. Nguyên nhân sinh vật 


Đó là sự phân giải mùn - chất kết gắn trong hạt kết bởi vi sinh vật trong điều kiện 
đất nghèo mùn, môi trường hảo khí mạnh, như cày ải ở đất bạc màu. Đề khắc phục 
nguyên nhân này cần xây dựng một chế độ canh tác hợp lý như bón phân hữu cơ, luân 
canh, xen canh đề tăng cường nguồn bồ sung chất hữu cơ cho đất. 


40 


2.9. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP LÀM CẢI THIỆN KÉT CẤU ĐẤT 

Có rất nhiều phương pháp làm cải thiện kết câu đất dưới đây là những phương 
pháp chủ yếu: 

2.9.1. Làm giàu chất hữu cơ cho đất 


Việc bón các loại phân hữu cơ cho đất như: Phân chuông, phân xanh, than bùn và 
các loại phân địa phương khác có tầm quan trọng đặc biệt trong việc cải thiện kết cầu 
đất. Về vẫn đề này đã được giải thích ở phần 2.8. 

2.9.2. Tác động bởi thực vật 

Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy độ bền trong nước của đoàn lạp tỷ lệ thuận 
với đặc tính và khối lượng của hệ rễ thực vật, đặc biệt là đối với các loại cây họ đậu. 
Vấn đề quyết định là phải nâng cao năng suất của các loại thực vật này để có nhiều rễ 
và xác của chúng tác động lên độ phì nhiêu của đất nói chung và cải thiện kết cấu đất 
nói riêng. 

2.9.3. Thực hiện chế độ canh tác hợp lý 

Làm đất đúng thời điểm phù hợp và không quá kỹ, bón phân hữu cơ, bón phân 
hữu cơ kết hợp với vô cơ, giữ âm thích hợp v..v. là một trong những biện pháp làm 
tăng cường kết cấu đất. 

2.9.4. Bón vôi 

Bón vôi cho đất chua và bón thạch cao cho đất mặn là biện pháp không chỉ khử 
độc cho đất mà còn làm tăng cường kết câu đất. 

2.9.5. Sử dụng những hợp chất cao phân tử 

Việc tìm kiếm những phương pháp làm cấu trúc hoá cho đất bằng con đường 
nhân tạo, hiện đại, nhanh và hiệu lực là mối quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học 
thổ nhưỡng của nhiều nước trên thế giới. 

Từ những năm 50 của thế kỷ XX đến nay, để làm cấu trúc hoá cho đất người ta 
dùng những hợp chất cao phân tử: Chất trùng hợp (polyme) và chất trùng hợp 
(isopolyme), chúng được gọi là Crylium. Crylium cơ bản là một dẫn xuất của ba axit 
hữu cơ: AxIt acrynic, metacrynic và maleinic. Công thức của chúng như sau: 

- AxIt acrynic: CH2 = CH - COOH 

Axit metacrynic: CH2 = c (cH3) - cooH 

- AxIt maleinic : COOH - CH =CH - COOH 

Phổ biến hiện nay có các loại sau: 


- VAMA.CRD 186 (Vinylacetatemaleic acid) của Mỹ: Có dạng bột màu trắng, 
khi hòa tán trong nước có trạng thái hồ dính, pH= 3. 


4I 


- HPAN.CRD I 89 (Hyđrolyze polyacrylonrtrile) của Mỹ: Dạng bột màu vàng, 
hút âm mạnh, dễ tan trong nước, pH = 9,2. 


- Aerotif của Mỹ: Dễ tan trong nước, pH = 8,5 - 9,4. 
- P.A.A của Nga. 


Viện Thổ nhưỡng Nam Kinh (Trung Quốc) đã thí nghiệm bón chất P.A.A cho đất 
nâu vàng và thu được kết quả rất rõ: Nếu bón với liều lượng 0,01 % so với trọng lượng 
đất tầng canh tác thì hàm lượng hạt kết kích thước >0,25 mui bên trong nước đạt 30,1 
%. Nếu bón liều lượng 0,1 % thì đạt tới 82,9 % so với công thức đối chứng chung là 
19,8 %. 


Việc ứng dụng hợp chất cao phân tử để cải thiện kết cấu đất là rất khả quan, 
nhưng do giá thành cao nên hiện nay ít áp dụng. Tuy nhiên, ở một số nước tiên tiến, 
người ta sử dụng chất này khá phổ biến cho đất trồng các cây công nghiệp có giá trị 
kinh tế cao, hoặc dùng cho cải tạo đất mặn và đặc biệt sử dụng bón cho đất dốc để hạn 
chế xói mòn. 

Với sự phát triển nhanh và mạnh của ngành hóa học cao phân tử, giá thành các 
chất này chắc chắn sẽ giảm dần và sẽ được áp dụng rộng rãi hơn trong sản xuất 
2.10. PHƯƠNG PHÁP PHẦN TÍCH KẾT CẤU ĐẤT 

Nguyên tắc chung của các phương pháp phân tích kết cấu đất là sử dụng bộ rây 
có các kích thước khác nhau để tách các cấp hạt kết khác nhau và tính tỷ lệ của chúng 
trong đất. 

Hiện nay phổ biến đang sử dụng 2 phương pháp: Phương pháp rây khô và 
phương pháp rây ướt. 

- Phương pháp rây khô : 

Mẫu đất được lấy đảm bảo trạng thái tự nhiên (tránh làm vỡ), về phơi khô không 
khí và loại bỏ cành, lá, rễ, sỏi, đá... và được rây qua bộ rây có đường kính từ 0,25 mm 
đến 10 mm. 


Tất cả hạt kết còn lại từng kích thước rây được đem cân trên cân kỹ thuật và tính 
ra tỷ lệ phần trăm theo khối lượng mẫu phân tích 


1⁄.100 


Tính kết quả: % hạt kết = -K 


Trong đó: M: Khối lượng đất năm trên rây (g) 
K: Hệ số đất khô kiệt 
C: Khối lượng đất đem phân tích (g) 
- Phương pháp rây ướt (Phân tích hạt kết bền trong nước): 
Khác với phương pháp rây khô, đất cần phân tích được đưa vào bộ rây và tiễn 


42 


hành rây trong nước. Những hạt kết có độ bền vững kém sẽ bị phá vỡ thành những hạt 
nhỏ hơn. Hạt kết còn lại trên từng cấp rây, được đem sấy khô và cân trên cân phân tích 
và tính ra tỷ lệ phần trăm. 


Câu hỏi ôn tập: 
1 Tỷ diện đất tà gì? 
2. Trình bày nguyên tắc xác định tỷ diện đất? 
3. Kết câu đất là gì? 
4. Nên vai giò của kết câu đất? 
5. Trình bày trạng thải tôn tại của kết câu đất? 
6. Trình bày quá trình hình thành kết câu đất? 
7. Phân tích các yêu tô hình thành kết câu đất? 
8. Nên các yêu nhàm đất mặt kết câu? 


9. Những phương pháp làm cải thiện kết câu đất? 


43 


Chương 3 
NHỮNG TÍNH CHÁT VẬT LÝ CƠ BẢN 
VÀ CƠ LÝ CỦA ĐẤT 
Độ phì đất được các nhà khoa học định nghĩa là: Khả năng cung cấp nước, chất 
dinh dưỡng và các yếu tố khác cần thiết cho cây trong một thời gian sinh trưởng. Dựa 
vào định nghĩa này ta thấy rõ được vai trò quan trọng của tính chất vật lý và cơ học 
của đất. 


Những tính chất này, đặc biệt là dung trọng, tỷ trọng, độ xốp là những chỉ tiêu 
phản ánh chế độ nước, chế độ không khí, chế độ nhiệt độ đất. Nước và không khí trong 
bất tồn tại với số lượng nhiều hay ít, tỷ lệ phù hợp hay không, ngoài ảnh hưởng của 
nguồn cung cấp nước như mưa, tưới thì độ xốp của đất, tý lệ giữa khe hở mao quản và 
phi mao quản có vai trò rất quyết định. Do có ảnh hưởng đến chế độ nước và chế độ 
không khí đất, nên tính chất vật lý và cơ học đất cũng chi phối sự phân bố các loại vi 
sinh vật đất như vi sinh vật yếm khí, háo khí và từ đó quy định các quá trình chuyên 
hoá chất dinh dưỡng trong đất, khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất cho cây. 


Nghiên cứu các tính chất vật lý như: Dung trọng, tỷ trọng, độ xốp còn là cơ sở 
cho việc thực thi các biện pháp kỹ thuật khác như việc tính toán lượng nước tưới, 
lượng phân bón, lượng vôi bón cải tạo đất... 


Nghiên cứu về các tính chất cơ lý đất như tính dính, tính dẻo, tính trương eo làm 
cơ sở cho việc xây dựng chế độ làm đất hợp lý như: Xác định thời gian làm đất, số lần 
làm đất và năng lượng cần thiết cho làm đất. Ngoài ra nắm được tính trương co của đất 
sẽ giúp cho việc hạn chế tác hại của trương co tới sự sinh trưởng của rễ cây, khả năng 
mất nước và chất dinh dưỡng do rửa trôi. 


3.1. LÝ TÍNH CƠ BẢN CỦA ĐẤT 

3.1.1. Tỷ trọng 

Tỷ trọng là trọng lượng đạt tính bằng gam của một đơn vị thể tích đất (cm`), đất 
ở trạng thái khô kiệt và xếp sít vào nhau (ký hiệu tà D - đơn vị là g/cm`). 


Theo như định nghĩa, đất dùng để tính tỷ trọng không có nước và không khí như 
vậy tỷ trọng không phụ thuộc vào độ xốp của đất, âm độ đất mà chỉ phụ thuộc vào 
thành phần rắn của đất. 

Đất được hình thành trên các loại đá mẹ có thành phần khoáng khác nhau, có tỷ 
trọng khác nhau. Nhìn chung đất hình thành trên đá mẹ macma bazơ có tỷ trọng lớn 
hơn đất hình thành trên đá mẹ macma axit bởi vì các loại khoáng trong đá macma bazơ 
có tỷ trọng lớn. 

Các loại khoáng khác nhau có tỷ trọng rất khác nhau. Vì thế mà thành phân cơ 
giới đất khác nhau cũng làm cho tỷ trọng đất khác nhau: 


44 


Đất cát có tỷ trọng thường là: 2,65 + 0,0 1 


Đất cát pha: 2,70+ 0,02 
Đất thịt: 271+0,02 
Đất sét: 2/74 + 0,03 


Tỷ trọng đất lớn hay nhỏ còn phụ thuộc rất nhiều vào hàm lượng chất hữu cơ 
trong đất . Bởi vì tỷ trọng của chất hữu cơ rất nhỏ chỉ khoảng 1 „2 - I ,4 g/cm cho nên 
các loại đất giàu mùn có tỷ trọng nhỏ hơn đất nghèo mùn. Vì thế tỷ trọng của lớp đất 
mặt nhỏ hơn tỷ trọng của các lớp đất dưới. 

Mặc dù tỷ trọng phụ thuộc vào nhiều yếu tô nhưng hầu hết tỷ trọng của các loại 
đất dao động trong khoảng 2.60 - 2,75 g/cmỶ. chỉ có một số loại đất có hàm lượng mùn 
rất cao, có thê tới 15 - 20%, ở các loại đất nà y tỷ trọng < 2,40 g/cm” (Bảng 3. 1). 

Trong thực tiễn sản xuất có thê xem 2,65 là tỷ trọng trung bình của đất. 

Căn cứ vảo tỷ trọng đất mà người ta có thể phần nào đánh giá được hàm lượng 
mùn trong đất. Tỷ trọng nhỏ thì đất giàu mùn và ngược lại. Tỷ trọng đất được ứng 
dụng nhiều trong các công thức tính toán như công thức tính độ xốp của đất, công thức 
tính độ chìm lắng của các cấp hạt đất trong phân tích thành phần cơ giới. 


Bảng 3.1 : Tỷ trọng của một số khoáng chất, hữu cơ khác nhau 


Loại Tỷ trọng (g/cm3 ) 

1 chất mùn, thán bùn, thảm mục rừng 1,25-1,80 
2. Thạch cao 230-235 
3. Thạch anh 2,65 

4. Kaolimt 2,60 - 2,65 
5. Octokla 254-257 
6. Micolin 2,55 

7. CanxIt 2/71 

8. Dolomit 2,80 - 2,90 
9, Mutcovit 2,76 - 3,00 
10 LimonIt 3,50 - 3,95 


Để xác đinh tỷ trọng đất người ta thường dùng phương pháp Picromet (Bình tỷ 
trọng). Eản chất của phương pháp này là cân đất trong nước để xác định một đơn vị 
thê tích đất nằm ở trạng thái xếp sít vào nhau. Sau đó chia trọng lượng đất khô kiệt 
(cũng đã được cân trong bình Pieromet) cho thể tích đất năm ở trạng thái xếp xít vào 
nhau. 


Tỷ trọng được tính bằng công thức: 


45 


j= P+8-E 


Trong đó : 

D: Tỷ trọng của đất (g/cm' ) 

P: Trọng lượng đất khô kiệt. 

B: Trọng lượng bình PIcromet + nước. 

C: Trọng lượng bình Picromet + nước + đất. 
3.1.2. Dung trọng 


Dung trọng đất là trọng lượng của một đơn vị thể tích đất khô kiệt ở trạng thái tự 
nhiên, đơn vị là g/cm` hoặc tân lIm` (ký hiệu là đ). 


Như vậy dung trọng cũng như tỷ trọng phụ thuộc vào thành phần khoáng vật của 
đất và hàm lượng chất hữu cơ. 


Đất giàu mùn, hình thành trên các loại đá mẹ chứa các khoáng vật có tỷ trọng nhẹ 
như thạch anh, phenpat thì có giá trị dung trọng nhỏ và ngược lại. Nhưng khác với tỷ 
trọng, dung trọng còn phụ thuộc vào tông lượng khe hở trong đất Như ta đã biết độ 
xốp của đất lại phụ thuộc vào kết cấu của đất, thành phần cơ giới đất... Với đất cát 
thường có hàm lượng mùn thấp nên các hạt đất thường nằm sát nhau hơn so với đất 
sét, nên đất cát thường có dung trọng lớn hơn so với đất sét 


Nếu xét theo một phẫu diện đất thì dung trọng tăng theo độ sâu của phẫu diện. 
Điều này có thê là kết quả của hàm lượng mùn giảm dần theo độ sâu, kết câu kém, rễ 
càng ít và độ chặt tăng lên do sức nén của lớp đất mặt. 

Các biện pháp kỹ thuật canh tác khác nhau sẽ có tác dụng thay đổi dung trọng 
của đất. Với hệ thống cây trồng tăng cường chất hữu cơ cho đất như trồng xen, luân 
canh, sử dụng cây họ đậu, bón phân hữu cơ... sẽ làm giảm dung trọng đất đặc biệt là 
dung trọng của lớp đất mặt. 

Nghiên cứu dung trọng đất cho phép ta sơ bộ đánh giá được chất lượng của đất, 
đặc biệt là đất cho cây trồng cạn. Các loại đất có dung trọng thấp thường là những loại 
đất có kết cấu tốt, hàm lượng mùn cao. Do đó những loại đất này cũng sẽ có chế độ 
nước, nhiệt, không khí và dinh dưỡng phù hợp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. 

Xác định dung trọng đất còn là cơ sở để ta tính toán khối lượng đất trên một đơn 
vị diện tích. Đây là một chỉ tiêu thường gặp trong các kỹ thuật sử dụng đất Công thức 
tính là: 

M=s.h.d (tấn) 
Trong đó: 
M: Khối lượng đất trong diện tích s 
46 


s: Diện tích cần xác định tính bằng m” 
h: Độ sâu tầng đất tính bằng m 
d: Dung trọng. 


Ví dụ: Khối lượng đấtlha với độ sâu tầng canh tác là 20 cm, dung trọng đất là 1,5 
sẽ là: 10000mˆ x 0,2 m x 1 ,5 = 3000 tấn. 


Dung trọng và tỷ trọng đất là cơ sở để tính toán độ xốp của đất. ở nước ta dung 
trọng có thê dao động từ 0,7 - 1,7 g/cm” tuỳ theo loại đất và tầng đất (như bảng 3.2). 
Với những loại đất đồi núi có hàm lượng mùn cao, kết cấu tết, dung trọng nhỏ như đất 
fenasols hình thành trên đá bazan. Ngược lại những đất cát có hàm lượng mùn thấp, 
dung trọng tầng đất mặt có thể tới 1,5. g/cm” và ở tầng sâu có thê tới I ,7 g/cmỶ. 

Để xác định dung trọng người ta thường dùng ống trụ có thê tích bên trong 100 
cm” đóng thăng góc với mặt đất đề lẫy mẫu ở trạng thái tự nhiên, rồi đem sấy khô kiệt 
và tính theo công thức: 


¬I¬ 


Trong đö: 
d: Dung trọng của đất (g/cm” ) 
P:Trọng lượng đất khô kiệt trong ống trụ (g) 
V: Thể tích ông đóng (cm ). 
3.1.3. Độ xốp 
Độ xốp là tỷ lệ % các khe hở trong đất so với thể tích đất. 


Độ xốp đất được tính theo công thức: 


P(%) = I5] x 100 (1) 


Trong đó: 
P: Độ xốp (%) d: 
Dung trọng đất (g/cm”) 
D: Tỷ trọng đất (g/cm”) 
Công thức ( 1 ) có thê được thiết lập như sau : 
GỌI: đ là dung trọng 
D là tỷ trọng 
m là trọng lượng phần răn của đất 
Vr là thể tích phần răn của đất 


47 


V là thê tích của đất 


Ta có: 
D= - và ¿j~ “” (theo định nghĩa dung trọng, tỷ trọng) 
l V 
=VrxD=Vxd 
. 
='U (a) 


Mà: _X 100 là phần trăm thê tích của phần rắn. 
Nên % thê tích của khe hở (p) sẽ là: 
fr r 
100——xi00) =100(——— b 
( J> ) ( y }. 6) 


Thay (a) vào (b) ta có: 


äd 
P(%) = 100 Ư, 


Dựa vào công thức này ta có thê tính được độ xốp của các loại đất khi biết dung 
trọng và tỷ trọng của chúng. 


Ví dụ: Đất có dung trọng là 1,50 và tỷ trọng là 2,65 thì: 
P(%) = 100 (1 - 1,50 /2,65) = 43,4% 


Tổng lượng khe hở trong đất (P%) phụ thuộc vào nhiều yếu tô như loại đất hàm 
lượng mùn, thành phần cơ giới... (Bảng 3.2). 


Từ số liệu bảng 3.2 cho ta thấy ở những loại đất có thành phần cơ giới nhẹ, hàm 
lượng mùn cao như đất Fen asols phát triển trên đá bazan thường có độ xốp cao tới 63 
- 71 %. Ngược lại những loại đất có hàm lượng mùn thấp, kết cấu kém (như Fluvisols), 
thành phân cơ giới thô (như Acrisols trên phủ sa cổ), có độ xốp thấp chỉ khoảng 33 - 
58 %. Độ xốp của cùng một loại đất ở các độ sâu khác nhau thì khác nhau. Độ xốp 
giảm dần theo độ sâu. 

Kích cỡ của khe hở trong đất cũng là một chỉ tiêu quan trọng không kém tầng 
khe hở. Có nhiều khái niệm khác nhau để phân chia khe hở theo độ lớn nhưng nói 
chung các tác giả đều thống nhất răng khe hở đất đều được chia làm 2 loại: 

Khe hở mao quản (hay còn gọi là khe hở nhỏ) có kích cỡ nhỏ < 30 cm (MIller và 
Donallue, 1990) hay <60 um (theo Brandy, 1984) có vai trò chủ yếu trong việc chứa 
nước, vận chuyển nước băng lực mao quản, giữ nước cho đất. 

Khe hở phi mao quản (khe hở lớn) có kích cỡ > 30 km hoặc > 60 um (theo các 
tác giả trên), chúng có vai trò trong việc thoát nước và chứa không khí cho đất 


48 


Bảng 3.2: Tính chất vật lý cơ bản của các loại đất chính ở Việt Nam 


Loại đất Đô sâu Dung trọng Tỷ trọng Độ xốp 
(cm) (g/cm”) (g/cm”) (%) 

Ferrasols 0—20 0,71 - 0,94 2,49 - 2,54 63,0 - 71,0 
(trên đá bazan) 20 - 150 0,78 - 0,95 2,50 - 2,59 63,0 - 70,0 
Fluvisol 0-20 1,10 - 1,28 2,62 - 2,67 51,1 - 56,9 
(đất phù sa) 20 - 40 1,20 - 1,50 2,64 - 2,68 45,5 - 47,0 
40 - 60 1,29 - 1,55 2,65 - 2,67 44.0 - 46,0 
Acrisols 0-20 1,01 - 1,55 2,56 - 2,83 41,1 - 64.3 
(trên phiến thạch sét) 20 - 40 0,94 - 1,48 2.64 - 2,88 61.7- 67,4 
40 - 60 1,25 - 1,49 2.64 - 2.75 41,7 - 53,2 
Acrisols 0-20 1,05 - 1,43 2,65 - 2,73 46,3 - 59,0 
(trên gián) 20 - 40 1,24 - 1,30 2,69 - 2,70 49,4 - 54,0 
40 - 60 1,35 - 1,63 2,67 - 2,73 49,4- 52,8 
Acrisols 0-15 1,08 - 1,55 2,62 - 2,64 41,0 - 58,7 
(trên phù sa cổ) 20 - 60 1,52 - 1,78 2,65 - 2,70 32,8 - 43,7 
60 - 100 1,40 - 1,76 2,58- 2,73 33,7- 48,7 


với đất cát tuy có độ xốp nhỏ nhưng do chứa chủ yếu là các khe hở lớn, do vậy 
đất cát có khả năng thấm nước nhanh, thoát nước tốt, độ thoáng khí cao. Thường 
chúng ta nhằm tưởng rằng đất cát là đất có độ xốp lớn. 


Ngược lại với đất cát, đất sét tuy có tông khe hở lớn hơn đất cát (độ xốp lớn) 
nhưng do chứa chủ yếu là khe hở mao quản nên sự di chuyển của nước và không khí 
trong đất chậm, đất giữ nước với hàm lượng cao bằng lực mao quản. Do vậy đất sét 
thường thấm nước và thoát nước chậm, độ thoáng khí kém. 


Khi đất có kết câu tết sẽ khắc phục được yếu điểm của cả 2 loại đất đặc biệt là 
của đất sét, đất có kết câu tết sẽ điều hoà được tỷ lệ khe hở mao quản và phi mao quản. 
Trong đó khe hở mao quản (trong hạt kết) sẽ giữ nước cho đất, đồng thời khe hở phi 
mao quản (khe hở giữa các hạt kết) chứa không khí và thoát nước cho đất. Theo nhiều 
tác giả thì tỷ lệ giữa khe hở mao quản và khe hở phi mao quản nếu đạt được 50% là 
tết. 


Katrinski (1965) nêu ra thang đánh giá độ xốp chung của đất, tính băng % như 
sau (đối với tầng canh tác): 


65-55 
55-50 


Rất tốt: 

Bình thường: 
Không đạt yêu cầu: <50 

Thông thường đất tầng mặt có độ xốp cao do được cung cấp nhiều xác hữu cơ 


Các tầng tích tụ phía dưới do bị nén chặt nên độ xóp rất thấp, thường chỉ đạt 25 - 


49 


40%. 


Thông thường người ta đánh giá độ xốp của đất theo các cấp sau : 


P(%) Đánh giá đất 
>70 Quá xốp (đất lún) 
60 - 70 Rất xốp 

50 - 60 Xóp 

40 - 50 Xốp vừa 

30 — 40 Kém xốp 

<30 Không xốp 


Độ xốp của đất rất có ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất nông lâm nghiệp, vì nước 
và không khí trong đất di chuyên trong những khoảng trống (độ xốp của đất), những 
chất dinh đưỡng cho cây được huy động cũng như hoạt động của vi sinh vật đất cũng 
diễn ra chủ yếu trong những khoảng trống này. Vì vậy, người ta nói độ phì đất phụ 
thuộc đáng kể vào độ xốp của đất. 


Ngoài ý nghĩa trên, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy nếu đất tơi xốp thì rễ cây 
phát triển đễ dàng, cây sinh trưởng sẽ tết. Nếu đất dốc có độ xốp cao thì khi mưa nước 
sẽ thắm nhanh và hạn chế được xói mòn. 


3.2. TÍNH CHÁT CƠ LÝ CỦA ĐÁT 


Các tính chất cơ lý của đất bao gồm tính dính, tính dẻo, độ cứng, tính trương, lực 
cản, lực ma sát v.v.... Một môi trường đất được coi là thuận lợi cho các phương tiện 
làm đất khi có tính chất cơ lý nằm ở ngưỡng tối ưu. Muốn thiết kế, sản xuất ra được 
những máy móc nông cụ phục vụ cho việc làm đất, muốn tính độ kháng suất (sức cản 
riêng) khi làm đất, sử dụng hợp lý, có hiệu quả cao đối với các máy móc công cụ trên 
đồng ruộng thì cần phải hiểu biết các tính chất này. Những tính chất cơ lý của đất còn 
có ý nghĩa lớn trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, trong công nghiệp làm đồ 
gôm. 


Những tính chất cơ lý cua đất ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, phát triển của 
hệ thống rễ cây trồng. 


Tất cả những tính chất cơ lý phụ thuộc vào các tính chất lý hoá học của đất như 
thành phần CƠ ĐIỚI, kết cấu, độ âm, độ chặt, thành phần của chuồn hấp phụ. thành phần 
và hàm lượng mùn v.v.... Đất có thành phần cơ giới nặng, bão hoà Na”, không có cấu 
trúc, ở trạng thái khô sẽ có độ bên liên kết lớn nhất. Các chuồn hấp phụ ảnh hưởng đến 
tính liên kết và tính dính của đất theo dãy tăng dần sau đây: 


Ca* <Mg” <K†<Na' 
Cũng những chuồn này nhưng ảnh hưởng đến kết cấu đất thì ngược lại: 


50 


Ca''> Mg” >K†> Nai 


Trong khi làm đất chúng ta gặp lực cản của đất. Lực cản này xuất hiện do lực ma 
sát, lực kết dính giữa các phần tử đất với máy móc nông.cụ; sự kết dính liên kết giữa 
các phần tử đất với máy móc nông cụ; sự kết dính liên kết ngay giữa các phần tử đất 
với nhau. Những tính chất cơ lý của đất thê hiện rõ trong những giới hạn nhất định của 
ầm độ đất và khi có sự tác động của những lực bên ngoài. Tỷ SỐ giữa thể răn và thê 
lỏng gọi là độ sệt, tính cơ động (thay đổi trạng thái lý học) của đất được xác định do độ 
sệt này. ở những thời kỳ khác nhau trong năm, đất có trạng thái âm khác nhau, làm cho 
độ loãng, khả năng chống xói mòn của đất v.v... khác nhau và đều liên quan mật thiết 
với những tính chất cơ lý. 


3.2.1. Tính trương co của đất 


Tính trương hay tính co của đất là sự tăng thể tích khi ướt hoặc giảm thê tích khi 
khô. Đơn vị tính : % so với thê tích. 


Tính trương co gây bắt lợi cho sự phát triển của bộ rễ. Khi trương, đất bị giảm về 
độ xốp, tăng độ chặt, giảm khả năng thoát nước và không khí gây ảnh hưởng xấu tới 
hoạt động của vi sinh vật đất và bộ rễ của cây. Từ đó tính trương ảnh hưởng đến khả 
năng cung cấp chất dinh dưỡng cửa cây. Trên những loại đất thịt nặng và sét, khi bão 
hòa nước sẽ trương lấp hết các khe hở làm giảm khả năng thấm nước của đất, do vậy 
sẽ thúc đây quá trình hình thành nước chảy bề mặt, gây nên xói mòn đất. Hiện tượng 
này đặc biệt xấu ở những vùng đất dốc. Khi co, đất tạo nên các vết nứt dọc ngang. 
Điều này có thể làm đứt rễ cây đặc biệt ảnh hưởng tới các loại cây có kích thước rễ 
nhỏ. Ngoài ra các vết nứt sẽ gây nên quá trình rửa trôi dinh dưỡng và các hạt sét xuống 
tầng sâu. 

Tính trương hay co của đất thực chất được gây nên bởi quá trình hút nước hay 
mất nước ở nước màng bao bọc quanh các keo đất hay các chuồn. Đất trương co mạnh 
hay yếu phụ thuộc vào số lượng keo đất, chủng loại keo đất và các chuồn trên bề mặt 
keo. 

Thông thường đất chứa các loại keo có loại hình 1:1 như keo kaonilit. Loại keo 
nảy có tính hút nước kém, trương co ít. Ngược lại đất chứa keo loại hình 2:1 như keo 
monmorilonit có tính trương co lớn hơn rất nhiều. 


Đất sét do có hàm lượng sét cao nên khả năng hút nước lớn, trương co mạnh hơn 
nhiều so với đất cát (Bảng 3.3). 


Cùng một loại đất nhưng nếu đất bão hoà ton Na' có tính trương co lớn hơn nhiều 
so với đất bão hoà ton Ca””... 

3.2.2. Tính liên kết của đất 

Tính liên kết của đất được tạo bởi sức hút giữa các hạt đất để tránh bị tan rã từ tác 


động của lực bên ngoài. Đơn vị tính: g/cm”. 


51 


Như vậy tính liên kết có liên quan đến khả năng đâm xuyên của rễ cây, lực tác 
động cần thiết để làm đất. Đất có sức liên kết lớn thì rễ cây phát triển kém, cày bừa tốn 


công. 
Bảng 3.3: Tính trương co của các loại đất theo thành phần cơ giới 
TT Loại đất Độ trương co (%) 

l Đất cát 0,5 - 1,0 

Đất cát pha 1,0— 1,5 
3 Đất thịt nhẹ 1,5 - 3,0 
4 Đất thịt trung bình 3,0- 4,5 
5 Đất thịt nặng 4,5 - 6,0 
6 Đất sét 6,0 - 8,0 
7 Đất sét nặng 8,0 - 10,0 


Tính liên kết của đất lớn hay nhỏ phụ thuộc vào thành phần cơ giới, hàm lượng 
mùn, kết cấu đất, độ ẩm của đất và thành phần cation bị hấp phụ trên bề mặt keo. 


Đất có thành phần cơ giới nặng, hạt nhỏ thì diện tích tiếp xúc giữa các hạt đất lớn 
nên tính liên kết cao. Vì vậy tính liên kết của đất sét lớn hơn đất thịt và lớn hơn đất cát. 


Thông thường các loại đất có hàm lượng mùn cao, kết cầu tốt thì có diện tích tiếp 
xúc giữa các hạt đất nhỏ nên tính liên kết nhỏ và ngược lại. 


Độ ẩm có ảnh hưởng rõ rệt nhất tới tính liên kết của đất. Khi đất đạt tới độ ẩm 
quá độ âm toàn phần sức liên kết của đất gần bằng không. Điều này thể hiện rằng khi ở 
độ âm cao, hạt đất hút nước tạo nên các màng nước dày bao quanh làm phân cách các 
hạt đất. Tuy nhiên khi độ âm giảm dân từ độ âm bão hoà thì tính liên kết của đất sét 
tăng lên, ngược lại tính liên kết của đất cát có xu hướng giảm. 

Thành phần chuồn hấp thụ có ảnh hưởng tới tính liên kết của đất. Đất giàu ion 
Ca”` có sức liên kết yếu khi đất khô. Nhưng tính liên kết tăng khi độ âm tăng. Ngược 
lại đất giàu ton Na” có tính liên kết cao khi khô nhưng khi ẩm tính liên kết giảm do khi 
âm ton Na” nhanh chóng tạo nên mảng nước dày bao bọc quanh các hạt đất. 

3.2.3. Tính dính của đất 

Tính dính của đất là khả năng kết dính của đất với những vật tiếp xúc từ bên 
ngoài vào. Đơn vị tính: g/cm”. 

Tính dính được thể hiện như đất bám dính vào cày, bừa hay chân tay con người. 
Như vậy tính dính cao cũng sẽ gây khó khăn cho làm đất và hoạt động của máy móc, 
con người trên đồng ruộng. Tính dính của đất phụ thuộc vào thành phần cơ giới, hàm 
lượng mùn, kết cấu đất, độ âm và thành phần chuồn hấp phụ. 


Đất nhiều sét, hàm lượng mùn thấp, kết cầu kém thì tính dính cao và ngược lại. 


32 


Độ ẩm có ảnh hưởng trực tiếp tới tính tính của đất. Đất quá ẩm hay quá khô tính 
dính ít. Đất chỉ xuất hiện tính dính khi ở một độ âm nhất định. Tuy nhiên trị số độ ẩm 
và tính đính còn phụ thuộc vảo từng loại đất. 

Ví dụ: Đất cát dính kém ở mọi độ âm, đất thịt tính dính tăng dần khi độ âm tăng 
(trừ khi đất quá âm). Đất có kết câu tết chỉ có tính dính khi có độ âm cao (60 - 70 % 
trở lên) trong khi đất có kết câu kém thì độ âm thấp (40 - 50 %) đã xuất hiện tính dính. 

Nếu cùng một loại đất, khi đất giàu chuồn Na+ thì tính dính cao hơn nhiều so với 
đất giàu ton Ca”. 

Tính dính xác định bằng lực (g/cm” ) cần đề lôi mảnh kim loại khi tiếp xúc hoản 
toàn với đất, ra khỏi đất. Theo mức độ dính, đất có thể. chia thành các nhóm như sau: 

Đất rất dính: > 5 g/cmˆ 

- Đất đính nhiều: 2 - 3 g/cm” 

- Đất dính trung bình: 0,5 - 2 g/cm” 

- Đất dính ít: 0,1 - 0,5 g/cm” 

- Đất hơi dính: < 0,1 g/cm” 

3.2.4. Tính dẻo của đất 

Tính dẻo của đất là chỉ khả năng của đất có thê biến dạng mà không bị vỡ vụn 
khi có lực tác động từ bên ngoài vảo. 

Như vậy tính dẻo được hình thành chính do sức hút lẫn nhau của các phân tử đất 
Khi đất khô, đất không có tính dẻo. Khi độ ẩm đất tăng lên đến khi có tính dẻo thì tại 
thời điểm độ ẩm này người ta gọi là giới hạn dưới của tính dẻo. Khi độ âm tăng đến 
khi đất nhão ra và bắt đầu mắt tính dẻo, người ta gọi trị số này là giới hạn trên của tính 
dẻo. Hiệu của giới hạn trên và giới hạn dưới là trị số đẻo. 

Tính dẻo phụ thuộc vào loại hình và số lượng keo sét. Đất chứa nhiều keo 
monmorilinit có tính đẻo cao hơn đất chứa nhiều keo kaolinit. Nhìn chung đất sét có trị 
số đẻo cao hơn đất thịt và cao hơn đất cát (Bảng 3.4). 

Tuy chất hữu cơ làm thay đổi giới hạn trên và dưới của tính dẻo nhưng ít ảnh 
hưởng đến trị số dẻo (Bảng 3.3). 

Đất có tính dẻo nhiều sẽ gây khó khăn cho việc làm đất. Bởi vì khi làm đất khó 
tạo ra các hạt đất theo yêu cầu mà đất biến dạng vả tồn tại ở các hạt đất có kích thước 
lớn. Chọn độ âm thích hợp để khắc phục hiện tượng này là rất cần thiết. 


33 


Bảng 3.4: Chỉ tiêu về tính dẻo của một số loại đất theo thành phần cơ giới 


(Theo Ngô Nhật Tiến, 1967) 
Loại đất sét vậtlý — | Giới hạn dưới | Giới hạn trên | Trị số dẻo 
(%) (%) 
sét > 40 16-19 34-40 18-21 
Thịt 28-40 1 8-20 31-32 12-16 
Thịt nhẹ 24-30 20 3I 10 
cát <25 22 30 8 


Bảng 3.5: Hàm lượng chất hữu cơ ảnh hưởng tới các chỉ tiêu của tính dẻo 
(Cao Liêm và cộng sự, 1975) 


Loại đât Giới hạn dưới (%) | Giới hạn trên (3%) Trị số dẻo 
I 5% chất hữu cơ 36,5 41,5 5,0 
- Không chất hữu cơ 19,8 25] 53 
II 7% chất hữu cơ 32/2 63,0 10,8 
- Không chât hữu cơ 92T li 36,8 9] 


3.2.5. Sức cản của dết 


Khi làm đất như cày, bừa, tức là tạo ra những lực cần thiết để thắng được sức cản 
của đất và lực đó gọi là lực cản riêng của đất. Vậy lực cản riêng của đất là lực cần phí 
tốn để cắt mảnh đất có tiết điện ngang 1 cm” và ớưỡc biểu thị là kg/cm”. Như vậy ta 
phải thắng được sức liên kết của đất để cắt, lật đất. Đồng thời ta phải vượt qua tính 
dính của đất, tính dẻo của đất làm vỡ vụn đất. Ngoài ra còn liên quan đến các lực khác 
như trọng lực, lực ma sát... Như vậy, xác định độ ầm thích hợp để có tính liên kết, tính 
dính, tính dẻo ở trị số phù hợp nhất cho có sức cản bé nhất khi làm đất là rất quan 
trọng. 


Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lực cản riêng của đất như thành phần cơ giới đất 
và độ ấm đất. Nói chung đất có thành phán cơ giới càng nặng thì sức cản càng lớn và 
ngược lại. 

Đa số các loại đất có sức cản riêng khi làm đất nhỏ nhất ở trị số độ âm 20 - 25 % 
hoặc đất ngập nước (với lúa nước) (Bảng 3.6). 


54 


Bảng 3.6: ảnh hướng của độ âm đến khả năng làm đất 


Độ âm 
chỉ tiêu <15% 20-25% |35-45% UẤt|  > 55% 
Khô Tối thích Ngập nước 
Trạng thái đât cứng, răn Giòn Dẻo Lỏng 
Sức cản riêng Rất cao Nhỏ c00 Nhỏ nhất 
Khả năng làm đất | Khó, tốn công | Dễ làm, thích| Khó, không | Dễ làm, thích 
hợp thích hợp hợp 


Câu hỏi ôn tập: 
1. Tỷ trọng đát là gì? 
2. Trình bày dung trọng đất, ứng dụng dung trọng đất trong thục tiễn? 
3. Độ xếp của đất là gì?Độ xốp của đất phụ thuộc vào những yếu tố nào? 
4. Nêu vai trò của việ nghiên cứu các tính chát colý đát? 
5.Trình bày tính trương co của đất? 
6. Trình bày tỉnh liên kết của đất? 
1. Trình bày tính dính của đất? 
§. Trình bày tỉnh dẻo của đất? 


9. Trình bày sức cản của đát?Cán làm đát khi nào đê đát có sức cản riêng nhỏ 
nhát? 


55 


Chương 4 
NƯỚC TRONG ĐẤT 


4.1.VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐÁT 


Nước là nguôn gôc của sự sông trên Trái đât. ý nghĩa của nước ở trong đât có thê 
tóm tắt ở các điêm sau đây: 


Đó là vai trò không thể thiểu được của nước với tính chất đất và hoạt động sống 
của sinh vật. Là nguồn nguyên liệu để tổng hợp nên các hợp chất hữu cơ; làm hoả tan 
các chất dinh dưỡng trong đất. Nước bảo đảm cho sự hoạt động của các quá trình sinh 
hoá ở nhiều dạng khác nhau. Nước phục vụ cho quá trình bốc hơi sinh học (thoát 
nước), nhờ có quá trình thoát hơi này mà các chất dinh dưỡng từ đất thâm nhập vào 
cây. Nước điều hoà chế độ nhiệt cho cây. 


Nước có liên quan đến một loạt các tính chất của đất như quá trình phong hoá đá, 
hoà tan chất dinh dưỡng, quá trình xói mòn và rửa trôi, chế độ không khí và nhiệt độ 
đất, hoạt động của vi sinh vật đất và cả các tính chất cơ lý như tính dính, tính dẻo, 
trương co...của đất. 


Năm được các đặc tính của nước trong đât giúp ta điêu tiệt nước một cách hợp lý 
theo chiêu hướng bôi dưỡng và bảo vệ đât, đáp ứng được nhu câu về nước cho cây. 


Do vị trí, tâm quan trọng của nước đôi với sản xuât nông nghiệp nên từ lâu nhân 
dân ta đã đúc kêt thành ca dao, tục ngữ "Nhât nước, nhì phân”. Và cũng do tâm quan 
trọng của nước nên nhà bác học Nga VưxotskI đã ví nước trong đât như "máu' trong cơ 
thể. 


4.2. ĐẶC ĐIỂM VÉ CÂU TRÚC CỦA PHÂN TỬ NƯỚC VÀ LỰC TÁC ĐỘNG 
VÀO NƯỚC TRONG ĐẤT 


Nước là Sự kết hợp hoá học Của hyđro và ôxy, trọng lượng của nước gồm xấp xỉ 
89% ôxy và I 1 % hyđrô. Dạng công thức hoá học tổng quát của nước là HạO. Do đặc 
trưng về cầu tạo của phân tử nước là có 2 nguyên tử hydro và I nguyên tử oxy liên kết 
với nhau theo sơ đồ cấu trúc như hình vẽ, tạo nên phân tử nước có tính phân cực. Phía 
cực của nguyên tử oxy mang điện tích âm và ngược lại điện tích dương ở phía cực của 
nguyên tử hydro (Hình 4.1). 


Chính do tính phân cực của phân tử nước, mà phân tử nước trong đất chịu tác 
động của một số lực như sau: 


- Sức hút lẫn nhau giữa các phân tử nước: 


56 


Hình 4.1 : Sơ đồ cấu tạo của phân tử nước 


Đó là sự thu hút của các đầu mang điện tích âm (phía nguyên tử oxy) của phân tử 
nước nảy với đầu mang điện tích dương (phía nguyên tử hydro) của phân tử nước khác 
tạo nên sự liên kết giữa các nguyên tử nước với nhau thông qua liên kết hydro. Nhờ 
liên kết hydro mà nước có một số tính chất đặc trưng khác hắn với 


Các hợp chất hydro với các các kim khác như H;S. Những đặc trưng đó là: Trung 
tính, có nhiệt độ sôi cao, nhiệt dung cao, sức căng bề mặt lớn... Sức hút lẫn nhau giữa 
các phân tử nước và các phân tử nước với phần tử rắn là cơ sở để tạo nên sức hút mao 
quản. 


- Các ion và keo đất hút các phân tử nước: 


Với các chất mang điện tích dương (cation, keo dương...) sẽ hút phân tử nước ở 
phía cực của oxy có điện tích âm và ngược lại các chất mang điện tích âm (khoáng sét, 
keo hữu cơ...) sẽ hút các phân tử nước ở phía cực của nguyên tử hydro có điện dương 
tạo ra mảng nước có tính phân cực. Màng nước có tính phân cực này lại hút các phân 
tử nước khác, cứ như vậy tạo nên một SỐ lớp nước bao quanh các chất tan và phần tử 
răn của đất. Quá trình này làm tăng quá trình hoà tan các muối vào dung môi nước và 
sức hút nước bởi các chất tan trong dung dịch tạo nên áp suất thâm thấu của dung dịch 
(Hình 4.2). 


Hình 4.2: Sự hút các phân tử nước của các con và keo đất 


Áp suất thấm thấu có thể coi là sức lôi kéo của các chất tan trong dung dịch có 
nông độ cao từ nước nguyên chất hay các dung dịch có nồng độ chất tan thấp hơn. 


57 


- Sức hút ao quản: 


Lực mao quản được hình thành từ 2 lực, đó là: Lực hút các phân tử nước của các 
chất răn ở thành mao quản và lực hút giữa các phân tử nước. 


Cơ chế của lực hút mao quản được minh họa trên hình 4.3 : 


Khi ta đặt một ông nhỏ vào nước thì nước sẽ dâng cao lên trong ông, ứng càng 
nhỏ thì mực nước dâng càng cao. Đó chính là tác động của lực hút mao quản. 


Trước tiên các phân tử nước được lôi kéo lên phía trên bởi lực hấp dẫn hay lực 
hút do mang điện trái dấu giữa thành ống và cực của phần tử nước. Đồng thời do nước 
có lực hút lẫn nhau nên các phân tử nước không tiếp xúc với thành ống cũng được hút 
lên tạo nên sự dâng cao của nước trong ống. Độ cao của cột nước mao quản trong ống 
được quyết định bởi lực hút của thành ống. Lực hút lẫn nhau giữa các phân tử nước và 
trọng lực tác động ngược chiêu. 


a. Lực hút các phân tử nước của thành ống. 
b. Lực hút các phân tử nước với nhau 


c. Trọng lực. 


Hình 4.3: Mô tả cơ chế của lực hút mao dẫn 


Chiêu cao của cột nước trong mao quản được tính theo công thức: 


DIC hen 
rgả 
Trong đó: H: Chiều cao cột nước mao quản. 


T: Sức căng bề mặt của chất lỏng. 
r: Bán kính mao quản g: Gia tốc tự do 
d: Nồng độ của chất lỏng. 

Với nước nguyên chất được tính theo công thức: 


— 015 
r 


H 
Như vậy độ cao của cột nước phụ thuộc hoản toàn vào bán kính mao quản. 


58 


Mao quản càng nhỏ thì cột nước mao quản càng cao. Tuy nhiên, trong đất cột nước 
mao quản thường nhỏ hơn so với tính toán bởi thành mao quản thường gỗ ghẻ, bán 
kính mao quản không đều, nước ở thể dung dịch... 

- Sức hút trọng lực: 

Đó là lực hút có hướng vào tâm trái đất. Sức hút trọng lực làm giảm độ cao của 
cột nước trong mao quản. Khi đất quá âm, nước chứa trong các khe hở lớn của đất, khi 
đó do bán kính khe hở nên sức hút trọng lực lớn hơn sức hút mao quản, do vậy nước di 
chuyên nhanh xuống sâu theo hướng tác động của trọng lực. 

4.3. CÁC DẠNG NƯỚC TRONG ĐẮT 

Nước trong đất có thê tồn tại ở các thê khác nhau như thê rắn, thể khí, thê lỏng. 
Đồng thời nước cũng chịu tác động của các lực khác nhau trong đất như lực hút phân 
tử, sức hút của các chất có mang điện (cation, keo lực hút giữa các phân tử nước với 
nhau, trọng lực... 

Căn cứ vào trạng thái tồn tại và lực tác động vào phân tử nước, có thể chia nước 
trong đất thành các dạng sau: 

- Nước ở thể răn (nước đóng băng). 

- Nước ở thê hơi (hơi nước trong không khí đất). 


- Nước liên kết (nước liên kết hoá học và nước liên kết lý học). 


- Nước tự do (nước mao quản, nước trọng lực, nước ngâm). 
4.3.1. Nước ở thể rắn 


Nước nguyên chất đóng băng khi nhiệt độ nhỏ hơn hoặc bằng 0C. Tuy nhiên ở 
trong đất nước có hoà tan một lượng muối khoáng nhất định do vậy điểm đông đặc của 
nước thường nhỏ hơn 0°C. Dạng nước này chỉ tồn tại ở các vùng ôn đới, núi cao hay 
Bắc cực. Nó ít có ý nghĩa với đời sống của cây, các tính chất của đất. Mặc dù vậy khi 
nước đóng băng, thê tích nước tăng lên tạo nên áp lực phá huỷ đá trong phong hoá lý 
học và góp phần tạo nên kết cấu đất. 


4.3.2. Nước ở thể hơi 


Đây chính là hơi nước trong đất, thuộc vào thành phần không khí đất. Hơi nước 
trong đất tuy có thành phần rất nhỏ chỉ khoảng 0,001% so với trọng lượng đất nhưng 
rất linh động, di chuyển nhanh. Do vậy hơi nước có vai trò quan trọng trong việc cung 
cấp nước cho cây, phân bố lại lượng nước trong phẫu diện đất (Brandy, 1984). Sự di 
chuyền của hơi nước trong đất là nhờ vào 2 quá trình chính là quá trình khuếch tán của 
hơi nước và nhờ vảo sự di chuyển của cả khối không khí đất. 

Quá trình khuếch tán hơi nước trong đất xảy ra là nhờ sự chênh lệch về lượng hơi 
nước giữa các vùng. Hơi nước di chuyên từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ 
thấp. Quá trình khuếch tán hơi nước còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt độ đất. Hơi 


59 


nước luôn có xu hướng khuếch tán từ nơi có nhiệt độ cao tới nơi có nhiệt độ thấp. 
Chính có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm mà ban đêm do có khí quyên lạnh 
nên lớp đất mặt mất nhiệt do phát xạ vào khí quyền. Nhiệt độ lớp đất mặt về đêm 
thường nhỏ hơn nhiệt độ tầng dưới nên hơi nước di chuyền từ dưới lên trên và ngưng 
tụ trên bề mặt đất thành các hạt sương. Về ban ngày do mặt trời đốt nóng lớp đất mặt 
nên lượng nước đọng lại về ban đêm trên bề mặt bốc hơi vào khí quyền, hơi nước ở 
tầng mặt di chuyên xuống sâu Chính cơ chế này đã làm cho hơi nước có vai trò quan 
trọng trong việc cung cấp nước cho cây, duy trì độ ầm của tầng đất mặt, đặc biệt vào 
mùa khô nhiệt độ thấp ở nước ta. Nhưng cũng chính do quá trình này mà một lượng 
nước đáng kế thường xuyên bị mất vào khí quyên do sự bốc hơi bề mặt. Để tránh mất 
nước qua hiện tượng nảy thì việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật như che phủ mặt đất, 
xới xáo đất để cắt đứt mao quản vận chuyên nước lên mặt đất là những biện pháp kỹ 
thuật có hiệu quả. 


4.3.3. Nước liên kết 

Nước liên kết được phân ra thành hai loại là nước liên kết hoá học và nước liên 
kết lý học. 

- Nước liên kết hoá học: 

Đây là dạng nước ít có ý nghĩa với tính chất đất và hoạt động sống của cây. 
Nó có tham gia trực tiếp vào mạng lưới tinh thể của khoáng vật (nước hoá hợp), như 
Fe(OH);, Fe;O; ,HạO (limonmrf), Al;0:.3H;O (gipxit). Loại nước này chỉ có thể bị loại 
trừ ở nhiệt độ cao 200 - 800°c Và khi đó tinh thể khoáng bị phá vỡ. Nước cũng có thê 
liên kết với các chất với lực yếu hơn như trong CaSO¿.2H;O, Na;SOx.10H¿O (nước kết 
tinh). Dạng nước này bị loại trừ ở nhiệt độ khoảng 100 — 200°C. Khi loại trừ dạng 
nước nảy, cấu trúc của khoáng không bị phá vỡ mà khoáng chỉ bị thay đổi một số tính 
chất vật lý như tăng về thê tích, tính dẻo ... 

Ví dụ: 

CaSO,.H;O + H;O ———————* CaSO„.2H;O 


Thể tích tăng 33% 


CaSO,2HO __——— y CaSO,.0,5H;O 

Không dẻo Có tính dẻo 

Nước liên kết vật lý: 

Đây là lượng nước được hấp thu trên bề mặt của các phần tử rắn trong đất bằng 
lực hút phân tử, sức hút tĩnh điện giữa các phân tử rắn trong đất với các phân tử nước 
và giữa các phân tử nước với nhau. 

Tuỳ vào sức liên kết của nước với các phần tử răn trong đất mà nước hấp thu vật 


60 


lý được chia làm 2 loại: 


+ Nước liên kết chặt và nước liên kết hờ (Hình 4.4). 


———*_ Nước liên kết hờ 


—*%—> Nước liên kết chặt 


Phân tử rắn 


Hình 4.4: Nước hấp thu lý học trong đất 

+ Nước liên kết chặt (nước dính): 

Là một hay một vài lớp đơn phân tử nước được hấp thụ trên bề mặt của các phân 
tử khoáng bởi lực hút phân tử hay sức hút tĩnh điện. Loại nước này bị các hạt đất giữ 
chặt, không di chuyển được. Nước này bị tách ra và bay hơi ở nhiệt độ 105 — 110C 
toạc. Lượng nước liên kết chặt lớn hay nhỏ phụ thuộc vào lượng chất hữu cơ và thành 
phần cơ giới đất. Đất sét nhiều mùn có hàm lượng nước hấp thu chặt lớn hơn ở đất cát 
ít mùn. 

Cây không sử dụng được lượng nước này. 

+ Nước liên kết hờ (nước màng): 

Là màng nước gồm nhiều lớp đơn phân tử nước được giữ trên lớp nước liên kết 
chặt bởi lực hút có định hướng giữa các phân tử nước hoặc lực hút giữa phân tử nước 
với phân tử khoáng. Loại nước này có thể di chuyển được, nhưng rất chậm chỉ khoảng 
1 - 2 mm/giờ. Chúng di chuyển từ nơi có mảng dảy (âm độ cao) tới nơi có màng mỏng 
(ấm độ thấp). 

Do tốc độ di chuyên chậm, bị giữ với sức hút lớn, nên cây khó có thể sử dụng 
được dạng nước này. 

4.3.4. Nước tự do 

Nước tự do không chịu sự chi phối của lực hút phân tử mà chịu sự chi phối trực 
tiếp của lực hút mao quản và trọng lực. Chúng được chia làm 3 loại: 

- Nước mao quản: 

Là đạng nước tự do được chứa trong các khe hở mao quản của đất. 

Khe hở mao quản là các khe hở có kích thước 0,001 - 0,1 mm. Khi khe hở có 
kích thước < 0,001 mm thì chúng sẽ bị lấp đầy nước hấp thu nên không có sự di 
chuyên nước do sức hút mao quản. 


61 


Lượng nước mao quản nhiều hay ít có liên quan chặt chẽ tới tổng khe hở trong 
đất (độ xốp) và kích cỡ của khe hở (Philip, 1964). Các khe hở của đất có kích cỡ > 0, 1 
tâm thì lực mao quản hầu như không có, do vậy chúng không có khả năng giữ nước 
bằng lực mao quản. Các khe hở này chủ yếu là chứa không khí đất (đó là khe hở phi 
mao quản). 


Với đât sét có tông lượng khe hở lớn, kích cỡ khe hở nhỏ chiêm đa sô nên lượng 
nước mao quản nhiêu hơn so với ở đât cát có độ xôp nhỏ và khe hở có kích cỡ lớn. 
Tuỳ vào nguôn nước cung câp cho mao quản mà nước mao quản lại được chia ra: 


+ Nước mao quản leo: 


Là lượng nước mao quản do nước ngầm leo cao. Đây là lượng nước thường 
xuyên cung cấp cho tầng đất mặt. Nó đặc biệt quan trọng trong mùa khô, ở những 
vùng đất khô hạn. Tuy nhiên lượng nước mà nguồn cung cấp qua mao quản leo thường 
có lượng oxy thấp, có thể chứa lượng muối hoà tan cao. Số lượng nước mao quản leo 
trong đất tuỳ thuộc vào độ cao mực nước ngầm và thành phần cơ giới. đất. Nếu mực 
nước ngầm ở độ cao thì lượng nước cung cấp cho lớp đất mặt qua mao quản leo cao và 
ngược lại. Vì vậy việc xây dựng các hồ nước nhỏ ở vùng núi có tác dụng duy trì mực 
nước ngầm phù hợp là rất có ý nghĩa trong việc điều tiết chế độ nước trong đất đồi núi. 
Tuy nhiên nếu mực nước ngầm quá cao sẽ ảnh hưởng xấu tới chế độ không khí đất. 


Theo Brady N.C.(1984) đất có thành phần cơ giới nặng như đất thịt nặng, đất sét 
thì nước mao quản leo có thể leo cao hơn nhưng với tốc độ chậm hơn so với đất cát 
(Đồ thị 4.]). 


+ Nước mao quản treo: 


Nước mao quản treo là lượng nước mao quản được cung cấp từ nước mưa hay 
nước tưới. Đây là lượng nước tốt nhất cho cây bởi có lượng không khí hoà tan cao. 
Lượng nước mao quản treo nhiều hay ít phụ thuộc vào khả năng thấm nước và giữ 
nước cho đất. Với đất có kết cầu tốt, khi mưa hoặc tưới, nước sẽ ngắm nhanh vào đất 
qua các khe hở có kích cỡ lớn sau đó lại được giữ lại trong các khe hở mao quản trong 
cả phẫu diện đất. Trái lại với đất sét, sức thâm nước kém, một lượng nước lớn sẽ bị 
mắt qua nước chảy bề mặt và gây lên xói mòn đất Với đất cát chủ yêu là các khe hở có 
kích cỡ lớn nên nước thâm nhanh, giữ nước kém, nước sẽ mắt mát qua rửa trôi. 


62 


Độ cao (cm) 


100 
#5 
5O 


25 


—* Ngày 


10 20 30 


Đồ thị 4.1: Tốc độ và độ cao của nước ngầm leo trong mao mạch 
- Nước trọng lực: 


Nước trọng lực là lượng nước đi chuyên trong đất theo chiều từ trên xuống dưới 
do tác động của trọng lực. Nước trọng lực phát sinh khi lượng nước trong đất lớn hơn 
sức chứa mao quản. Có nghĩa là lúc này nước được chứa cả vào các khe hở lớn của 
đất. Do trong các khe hở lớn, sức hút mao quản nhỏ nên nước di chuyển nhanh xuống 
nước ngầm bởi sự tác động và chi phối của trọng lực. Do nước trọng lực di chuyển 
nhanh, thời gian tổn tại trong đất ngắn nên cây trồng ít có khả năng sử dụng lại nước 
này. 

- Nước ngầm: 


Nước trọng lực di chuyển xuống dưới sâu khi gặp tầng đất hay đá không thắm 
nước sẽ đọng lại tạo thành nước ngầm. Do khi thẫm qua đất, nước hoà tan và vận 
chuyển xuống nước ngầm một lượng muối nhất định nên nước ngầm thường chứa các 
muối hoà tan. Do vậy đề khai thác nước ngầm làm nước sinh hoạt hoặc nước tưới tiêu 
cần phải xác định nồng độ muối của nước ngầm. Mực nước ngầm nông hay sâu có ảnh 
hưởng trực tiếp tới khả năng cung cấp nước của nước ngầm cho tầng đất mặt. Độ sâu 
của nước ngầm bị chi phối bởi một số yếu tô như lượng mưa ở các mùa, địa hình, 
rừng... Thường ở mùa mưa mực nước ngầm cao hơn ở mùa khô. Nơi có địa hình thấp, 
nơi có rừng thường có mực nước ngầm cao. Những vùng đất rộng lớn thung lũng thấp, 
nơi có rừng bị lầy thụt là những ví dụ điển hình. 

4.4. SỰ DI CHUYÊN CỦA NƯỚC Ở TRONG ĐẤT 

Trong đất, nước có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác theo những quy luật 
nhất định. Những quy luật về đặc trưng, tính chất của nước di chuyền trong mao quản 
đã được thê hiện bằng một số định luật hoặc bằng các công thức toán học như công 
thức Laplace, định luật Jurin, định luật Darcy. 


Đề đặc trưng cho sự chuyên vận nước trong đất có thể sử dụng phương trình tông 
quát của Darcy: 


63 


VMc k êm 
di 


Trong đó: 
V: Vận tốc dòng chảy Darcy, 
k: Hệ số thấm, 
dp/dl: Gradien áp lực âm (tông thế năng). 


Gradien áp lực âm là sự chênh lệch vê áp lực âm ở hai điêm. Nước sẽ chuyên vận 
từ những nơi có áp lực âm lớn hơn (hàm lượng âm lớn hơn) đên những nơi có áp lực 
âm nhỏ hơn (hàm lượng ẩm nhỏ hơn). 


Cho đến nay, những hiện tượng về nước màng và nước mao quản chỉ được mô tả 
trong những mao quản dạng hình ống hoặc băng những model chưa phản ánh được 
thực chất của đất. Chúng ta biết rằng đất là một môi trường đa phân tán, là một môi 
trường dị tướng. Vì vậy những lỗ hồng trong đất rất phức tạp, chúng có thể có nhiều 
hình dạng và đại lượng khác nhau. Các khoảng hồng trong đất tạo thành những mặt 
cong và những lớp màng hấp phụ. Dưới các lớp nước màng và dưới các mặt cong này 
sẽ xuất hiện áp lực âm. Chính áp lực âm này quyết định hướng chuyên động của chất 
lỏng và áp lực âm càng lớn (áp lực ẩm của đất càng nhỏ) thì độ dâng lên mao quản 
càng cao, có nghĩa là sự chuyền vận của nước trong đất càng lớn. Từ đây khái niệm /hê 
năng mao quản đã được xuất hiện, có người gọi là "áp lực mao quản", được xác định 
bằng hiệu số (độ chênh lệch) của áp lực mao quản ở hai khu vực thấm ướt tiếp giáp 
nhau. Hiệu số này càng lớn thì thế năng mao quản càng lớn, chính vì vậy mà sự 
chuyên vận của độ ầm mao quản đi từ khu vực có áp lực ầm lớn đến những khu vực có 
áp lực âm nhỏ hơn. 


Tuy nhiên, trong đất không chỉ có mao quản mà còn có nhiều lực khác nữa như 
lực phân tử, lực thẩm thấu, lực hoá trị, lực hấp phụ và nhiều lực khác. Để đặc trưng 
cho tổng hợp lực này người ta đã đưa ra khái niệm về áp lực âm trong đất và được 
trình bày chi tiết ở mục 4.5 "Lực hút nước của đất". Phương trình đặc trưng về sự 
chuyên vận của nước trong đất (Phương trình tổng quát của Darcy) trên đây, trong đó 
thế năng mao quản là hợp phân trong tông hợp lực này. 


Đất có thành phần cơ giới khác nhau, khả năng chuyên vận của nước trong đất sẽ 
khác nhau. Ví dụ: nghiên cứu quan hệ phụ thuộc vào hệ số dẫn nước và áp lực ầm 
trong đất cát pha có thành phần cơ giới nhẹ và đất feralit nâu đỏ phát triển trên đá 
bazan có thành phần cơ giới nặng được thể hiện ở bảng 4.1. Từ những dẫn liệu được 
trình bảy ở bảng 4.1. cho thấy : 


- Cùng một điều kiện áp lực ầm như nhau, đất có thành phần cơ giới càng nhẹ hệ 
số dẫn âm càng kém. Ví dụ: Cùng một áp lực âm (-0,05) - (0,10) átmôtphe, ở đất,cát 
pha hệ số dẫn âm = l,3. 109: trong khi đó ở đất bazan trị số này = 4,0 0) 


64 


- Cùng một loại đât, ở điêu kiện áp lực âm cảng nhỏ thì hệ sô dân âm càng nhỏ. 


Bảng 4.1 : Quan hệ phụ thuộc của hệ số dẫn nước và áp lực âm trong đất 


Loại đất Phạm vi áp lực ấm Hệ số dẫn nước của đất 
(Atmotphe) 

(0,01) - (-0,05) 4,0. 107 

(0,05) - (-0,10) T310 

Đất cát pha ( 0,10) - (-0,20) 5,0.10”” 

( 0,20) - (-0,40) 5,0.10'” 

(-0,40) - (-0,60) 4,0. 1012 

(-0,50) - (-0,10) 6,0.1079 

Đất feralit nâu đỏ trên (-0,10) - (0,15) 4,0. 107 
bazan ( ferralsols), Tây (0,15) - (-0,25) 1,6.1070 
Hiếu, Nghệ An (0,25) - (-0,30) XE 
(-0,30) - (-0,45) 3,0.10”' 

( 0,45) - (-0,60) 1,5.10”" 


(Nguồn: Trân Kông Tấu, 1990) 


Loại đất nào có khả năng chuyên vận tốt nước trong đất sẽ ảnh hưởng tích cực 
đến cây trồng vì nhờ khả năng này mà hệ thống rễ cây trồng có thể huy động được 
nước trong đất. Tuy nhiên chúng cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực do bốc hơi. 
Chính vì vậy cần có những biện pháp thích ứng chống bốc hơi cho đất, đặc biệt vào 
mùa khô. 


4.5. TÍNH THÂM NƯỚC CỦA ĐẤT 
4.5.1. Khái niệm 


Tính thâm nước của đât là quá trình đât tiệp nhận nước và đê cho nước vận 
chuyên tự do trong đât. 


Đây là một tính chất quan trọng cửa đất có liên quan đến hàng loạt các tính chất 
khác nhau của đất. Tính thấm nước của đất giúp phân phối lại chất dinh dưỡng trong 
đất đồng thời rửa trôi các chất độc hại xuống sâu. Tuy nhiên đó cũng chính là quá trình 
rửa trôi các chất dinh dưỡng xuống tầng sâu đặc biệt là các chất khoáng dễ tan, linh 
động như NO; , K”, Na... 


Quá trình thắm nước trong đất giúp cho quá trình trao đổi khí giữa không khí đất 
và không khí khí quyền diễn ra một cách thuận lợi. Như ta đã biết nước và không khí 
được chứa chung trong các khe hở của đất, khi thấm, nước dần dần chiếm hoàn toàn 
chỗ của không khí trong các khe hở và đây không khí ra ngoài khí quyền. Tuy nhiên, 
nước không tổn tại lâu ở trong đất mà di chuyên nhanh xuống nước ngắm trả lại chỗ 
cho không khí từ khí quyền di chuyên vào. Quá trình này làm thay đổi cơ bản thành 


65 


phân không khí đất theo hướng tăng nồng độ oxy và giảm nồng độ CO; song song với 
quá trình này, nước còn hoà tan và vận chuyển một lượng không khí nhất định vào đất. 


Tính thâm nước của đât có những đặc điêm sau đây: 


- Độ thâm của đất thường giảm theo thời gian. Nguyên nhân của sự thay đổi giảm 
dần này là do tính trương của đất, đồng thời do hiện tượng ma sát của nước tăng dân, 
lúc đầu thì ma sát với đất, sau đó là ma sát với những màng nước bao bọc xung quanh 
hạt đất. Đôi khi có hiện tượng không tuân theo "quy luật độ thắm giảm dân theo thời 
gian", có nghĩa là ở một thời điểm nào đó đi thấm đang giảm dân lại đột ngột tăng rồi 
sau đó lại giảm theo quy luật như cũ. Nguyên nhân được giải thích là do lớp không khí 
"Ân" ở trong đất. khi lớp không khí "ấn" này bị "tống đuôi" ra do nước lấn chiếm thì 
cường độ thấm ở thời điểm đó đột ngột tăng lên và tạo nên một đoạn đường cong lỗi 
trên đồ thị nhưng cuối cùng cũng sẽ giảm dân theo thời gian. 


- Độ thấm của đất tự thay đôi rất nhanh, phụ thuộc vào trạng thái gỗ chè hay 
băng phắng của bề mặt thâm, hoặc trong đất có những hang hồng, những lỗi đi của 
ø1un và của các động vật đất, rễ cây mục, những khe nút nẻ v.v.. Do vậy cùng một loại 
đất như nhau nhưng độ thâm sẽ thay đổi trong một phạm vi khá rộng và nước thấm 
trong đất sẽ không đồng đều. 

Về phương điện sản xuất nông nghiệp, độ thắm được đánh giá là tốt khi chúng 
biểu hiện một cách đồng đều trên đồng ruộng. Với trạng thái đồng đều như vậy, sau 
khi mưa toàn bộ cánh đồng sẽ được thấm như nhau. Khi tưới, dễ dàng tính lượng nước 
cần tưới theo những độ sâu cần thiết. 

Đánh giá độ thấm của đất theo bảng 4.2. 

4.5.2. Nguyên lý tính thấm 

Quá trình thắm nước vào đất có thể chia thành 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn I: Gi1aI đoạn hút nước. 

Giai đoạn này do đất chưa bão hoà nước nên nước được hút bởi lực thấm thấu, 
lực mao quản và trọng lực tới tận khi nước được chứa đây trong các khe hở của đất. 


Bảng 4.2. Đánh giá độ thắm của đất 


Độ thâm (mm) ở giờ đầu nghiên cứu Đánh giá 
> 1000 Quá mạnh 
1000 - 500 Quá cao 
500 - 100 Tốt nhật 
100 - 70 Tốt 
70 - 30 Trung bình 
<30 Không tốt 


(Nguồn: Trân Kông Tấu, 1990) 
+ Giai đoạn II: Giai đoạn thẫm nước qua đất. 


66 


Giai đoạn này nước di chuyên trong các khe hở lớn của đất theo hướng ít trên 
xuống dưới hoàn toản do tác động của trọng lực. 


Lượng nước thấm vào đất được tính theo công thức của Darcy như sau: 


Q=KSTmi 


Trong đó: 
Q: Lượng nước thắm (lưu lượng), cm” ; 
K: Hệ số thấm; 
S: Tiết diện thắm, cm”; 
T: Thời gian thắm, giây, phút, giờ hoặc ngày đêm; 
h: Độ chênh lệch (hiệu số) áp lực ở đầu trên và đầu dưới của cột thấm, có 
người gọi là chênh lệch đầu nước và ký hiệu là Ah; 
l: Chiều dài đoạn đường thấm, cm. 
Phương trình tốc độ thấm nước của đất dựa theo Định luật Darcy có thể được 
biêu thị như sau: 
V=K[(cm/s) 
Trong đó: 
V: Tốc độ thắm nước của đất (cm” nước qua lem” trong 1 giây). 
K: Hệ số thấm. 
I: Độ chênh lệch áp lực thấm. 


h+a 
a 


Trong đó: 
h: Bề dày của lớp nước trên bề mặt đất 
a: Bề dày của lớp đất nước thấm qua 
Để phản ánh tốc độ thâm khác nhau do tác động của thành phần cơ giới, năm 
1952, A.H. Cotchiakop đưa ra công thức: 
V=ơK. 
Trong đó, øz dao động từ I đến 0,5 tuỳ thuộc vào thành phần cơ giới đất. 
4.5.3. Yếu tô ảnh hưởng tới tốc độ thắm nước của đất 


Thành phân cơ giới đât có ảnh hưởng trât rõ rệt tới tôc độ thâm nước của đât Với 


67 


đất cát có nhiều khe hở lớn nên nước thắm nhanh, thấm nhiều hơn so với đất sét. 
Ngoài ra với đất sét tốc độ thâm còn bị giảm nhanh do khi gặp nước sét trương ra lấp 
kín khe hở trong đất. 


Kết cầu đất ảnh hưởng không những tới tốc độ thấm tại một thời điểm mà còn có 
tác dụng duy trì tốc độ thấm trong cả một quá trình. Với đất có kết cấu tết, độ bền của 
hạt kết cao thì nước thấm nhanh và duy trì được tốc độ thấm. Ngược lại với đất có kết 
cầu kém, độ bền kém khi mưa hay tưới kết câu đất bị phá vỡ, các hạt cơ giới sẽ lắp đầy 
các khe hở trong đất làm cho tốc độ thắm giảm rõ rệt. 

Ngoài ra thành phần keo đất và chuồn hấp phụ trên bề mặt keo cũng có liên quan 
tới tốc độ thâm nước của đất. Các loại keo sét khác nhau có tính trương co khác nhau. 
Đất chứa các loại keo có độ trương co lớn như keo monmorilonit thì tốc độ thấm chậm 
và giảm nhanh hơn so với đất chứa keo kaolinit. Đất chứa nhiều can xi có tốc độ thắm 
lớn hơn so với đất chứa nhiều natri. 

Tốc độ thấm phụ thuộc vào nhiệt độ. Hệ số thắm phụ thuộc vào tính chất của đất, 
đồng thời phụ thuộc vào tính chất của chất lỏng (nước) - tức là độ nhớt của chúng, mà 
độ nhớt trước hết phụ thuộc vào nhiệt độ và mức độ khoáng hoá. Khi nhiệt độ giảm thì 
độ nhớt sẽ tăng và như vậy sẽ làm giảm tốc độ thâm và ngược lại. Xác định tính thắm 
của đất trong điều kiện nhiệt độ thay đôi thì không thể so sánh được, do vậy được quy 
về điều kiện tiêu chuẩn ở toác bằng cách tính hệ số thắm với việc sử dụng "hệ số điều 
chỉnh nhiệt độ" của Hazen: 0,7 + 0,03t. 

Hệ số thắm theo nhiệt độ điều chỉnh được tính theo công thức: 

K;¡¿= Kt/(0/7+0,5 Ð 
Trong đó: 
Ko - hệ số thắm ở điều kiện toạc. 
K¿ - hệ số thắm ở điều kiện nhiệt độ với thời điểm xác định; 
t - nhiệt độ nước sử dụng khi xác định. 
4.6.KHÁ NĂNG BÓC HƠI NƯỚC CỦA ĐÁT VÀ CỦA THỰC VẬT 

Nước thâm nhập vào đất (do tưới, do mưa hoặc băng các con đường khác), một 
phần di chuyển xuống các tầng dưới, một phần được giữ lại, một phần tiêu hao trong 
quá trình bốc hơi được chia thành bốc hơi lý học (còn gọi là bốc hơi khoảng trống, bốc 
hơi từ bề mặt đất) và bốc hơi sinh học (còn gọi là thoát hơi hoặc bốc hơi mặt lá). Bốc 
hơi lý học cộng với bốc hơi sinh học gọi là bốc hơi tông số. 

4.6.1. Bốc hơi lý học 

Các yếu tô chính ảnh hưởng đến quá trình bốc hơi nước bao gồm: 


- Tôc độ gió: Gió càng mạnh thì bôc hơi cảng mạnh và ngược lại. 


68 


- Sự gồ ghê của mặt đất: Càng gỗ ghê càng bốc hơi mạnh. 

- Hướng đốc : Tuỳ theo hướng mà tốc độ đất nóng sẽ khác nhau: Phía Nam > Tây 
> Đông > Bắc. 

Quy luật này gây nên sự giảm cường độ ảnh hưởng mặt trời cũng như do ảnh 
hưởng của gió. Hướng dốc phía Nam âm, phía Bắc lạnh, phía Tây khô, phía Đông âm. 

- Màu sắc của đất ảnh hưởng đến cường độ hấp phụ nhiệt và cường độ bốc hơi 
nước. Cường độ phản xạ của mặt đất theo thứ tự. 

Trăng > vàng > đỏ > xanh > đen 

Sự đốt nóng của đất và khả năng bốc hơi của chúng tăng dần theo xu hướng 
ngược lại. 

4.6.2. Bốc hơi sinh học 

Chúng ta biết rằng một trong những yếu tố cơ bản của đời sống cây trồng là 
nước. Nước cần thiết để câu tạo cơ thể thực vật, nhưng nước trực tiếp để thực hiện 
chức năng trên hao tổn với một lượng không lớn lắm (chỉ khoảng 2% so với tổng 
lượng nước hao phí). Khối lượng nước chủ yếu (98%) mà thực vật tiêu dùng là qua sự 
thoát hơi nước. Nước lẫy từ hệ thống rễ, di chuyền trong cây rồi thoát hơi qua lá. Việc 
thoát hơi nước là cần thiết đề điều hoà nhiệt độ cho thực vật 


Nghiên cứu quá trình thoát hơi, nhiều tác giả đề nghị sử dụng phương trình 
Danton: 


V=kŒ-?) S 760/P 


Trong đó : 
V: Lượng thoát hơi nước (cmz/diện tích/ngày) 
k: Hệ số khuếch tán 


e:Áp lực hơi nước bão hoà trong khoảng không gian xung quanh bề 
mặt bốc hơi ở nhiệt độ đã cho 


f: áp lực hơi nước ở môi trường xung quanh 
P: áp lực không khí 
S: Diện tích của bề mặt bốc hơi. 
Đôi khi được nhân thêm vào công thức ảnh hưởng của tốc độ gió. 


Nếu công thức của Danton phù hợp với lý luận về hiện tượng bốc hơi thì sự thoát 
hơi nước (bốc hơi sinh học) phải tỷ lệ thuận với diện tích mặt lá.Vấn đề này nhiều tác 
giả cũng nhất trí và khăng định thêm răng nhu cầu nước đối với cây trồng cần phải 
song song với sự phát triển bề mặt lá. Thí nghiệm ở cây ăn quả (cây mận) F. Vimaer 
cũng tìm thấy sự liên quan thuận giữa lượng nước thoát hơi với diện tích lá. Tuy nhiên 


69 


không phải tác giả nào cũng đều thống nhất với những kết luận trên. Vấn đề này A. M. 
Alpachiev viết như sau: Phủ nhận mối liên quan giữa lượng thoát hơi nước với bề mặt 
thoát hơi của thực vật là sai lầm. Như vậy sẽ mâu thuẫn với nhiều thí nghiệm đã thu 
được trong phòng thí nghiệm cũng như ngoài đồng ruộng. Ngược lại, nếu công nhận 
theo tỉ lệ như vừa nêu, theo Alpachiev cũng sai lầm vì bề mặt lá càng lớn thì lá bị nung 
đốt càng ít và tính ra trên một đơn vị diện tích càng ít hơn. 


Quy luật sinh học tương đối tổng quát về khả năng thoát hơi nước đối với cây 
trồng một năm, cho rằng ở giai đoạn ra hoa thực vật đòi hỏi một lượng nước lớn nhất. 


Một trong những đặc trưng vê nhu câu nước đôi với cây trông là hệ sô thoát hơi, 
tức là /? số giữa lượng nước do thực vát thoát ra với tổng lượng của chát khô tạo nên 
Nói một cách khác, hệ sô thoát hơi nước là sô lượng nước 


(tính bằng trọng lượng) mà thực vật tốn phí để tạo ra một đơn vị chất khô. Cây 
trồng khác nhau, thậm chí cùng một loại nhưng giống khác nhau, hệ số thoát hơi nước 
của chúng cũng khác nhau (Bảng 4.3). 


Sử dụng hệ số thoát hơi sẽ gặp một số nhược điểm, ví dụ không xác định được 
ảnh hưởng của mật độ gieo trồng, chưa tính đến hiệu quả của phần sản phẩm thu 
hoạch. Do vậy gần đây khi tính toán nhu cầu nước đối với cây trồng thường dùng hệ 
số nhu cầu nước. Hệ số nhu cầu nước (còn gọi là hệ số cần nước) là tổng lượng nước 
đã tổn phí (bao gồm cả bốc hơi sinh học và bốc hơi lý học) trên một héc ta cây trồng 
để tạo ra một đơn vị sản lượng thu hoạch. 


Nhu cầu nước (lượng nước cần) biểu thị bằng m3!ha cho thời kỳ sinh trưởng, 
biểu thị lượng nước tôn phí để tạo nên 1 tấn (hoặc I tạ) sản phẩm sau thời kì sinh 
trưởng. 


70 


Bảng 4.3: Hệ số thoát hơi của những loại cây trồng khác nhau 


Cây trông Hệ số thoát hơi K 
Theo dẫn liệu của Liên Xô(cñ) | Theo dẫn liệu của 
Lúa mì 271 - 639 437 - 559 
Đại mạch 404 - 664 501 - 556 
Yến mạch 432 - 876 559 - 622 
Kê 271 - 367 628 - 341 
Ngô 239 - 495 : 
Cao lương (lúa miễn) 239 - 303 285 - 467 
Lúa 395-811 : 
Cỏ ba lá (Trifolium) 330 - 731 789 - 805 
Cỏ linh lăng (Medicago) 668 - 1.068 65 I - 953 
Bông 368 - 650 - 
Khoai tây 285-575 - 
Cải bắp 250 - 600 - 
Cà chua 500 - 650 - 
Cây ăn quả 250 - 500 : 


4.6.3. Bốc hơi tổng số 


Bốc hơi tổng số bao gồm bốc hơi lý học và bốc hơi sinh học. Trên đồng ruộng 
nếu không có cây trồng thì quá trình xảy ra chủ yếu là quá trình bốc hơi lý học. Khi có 
cây trồng che phủ nhưng mới chỉ ở những giai đoạn đầu thì quá trình bốc hơi lý học 
vẫn chiếm ưu thế. Nhờ quá trình sinh trưởng, phát triển cây trồng dần dần che phủ mặt 
đất làm cho quá trình bốc hơi lý học giảm dân. Sở dĩ như vậy là do những nguyên 
nhân sau đây: 


Ban ngày mặt đất ít bị đốt nóng do được che phủ. 
- Cây trồng làm giảm tốc độ gió trên mặt ruộng 


- Độ ẩm tương đối không khí ở khu vực có cây trồng mọc cao hơn so với ở 
những khu vực đất trống. Trong suốt thời kỳ sinh trưởng, lượng bốc hơi lý học bằng 
khoảng 1/2 đến 1/3 lượng bốc hơi sinh học, trong suốt cả năm hai trị số này tương 
đương như nhau. 


Hệ số nhu cầu nước cũng như hệ số thoát hơi thay đổi phụ thuộc vào điều kiện 
ngoại cảnh, phụ thuộc vào đặc trưng của thực vật, tính chất của đất, kỹ thuật canh tác, 
sản lượng thu hoạch... 


Khả năng bốc hơi của đất là một trong những yếu tố vật lý đất và môi trường tác 


7 


động mạnh mẽ đến sự vận chuyên các nguyên tố dinh dưỡng khoáng hoặc các nguyên 
tố hoá học khác từ đất vào cây. 
4.6.4. Tiềm năng bốc hơi lớn nhất 
Tiềm năng thoát hơi nước của cây (Potential Evapotransspiration, ký hiệu là 
PET) là lượng nước bốc hơi từ mặt thoáng tự do. Để xác định được lượng bốc hơi này 
người ta thường đặt I thùng bốc hơi có bán kính khoảng 40 cm, độ cao (độ sâu của 
thùng) khoảng 60 cm. Đồ đầy nước, mặt nước cách miệng thùng khoảng 10 - 15 cm, 
mực nước trong thùng được cô định nhờ một kim định vị. Một thùng đo mưa có kích 
thước tương tự được đặt ngay bên cạnh để theo dõi lượng mưa. Điều kiện môi trường 
xung quanh ảnh hưởng trực tiếp đến lượng bốc hơi này: Nhiệt độ càng cao, không khí 
càng bị đất nóng thì lượng bốc hơi càng lớn. Ngược lại âm độ không khí càng cao thì 
khả năng bốc hơi cảng ít. 
Phương trình Ivanov xác định tiềm năng bốc hơi lớn nhất như sau: 
PET,¿ = 0.0018 (t + 25)” (100 - œ) 
Trong đó: 
PETạ,: Tiềm năng bốc hơi lớn nhất trong I tháng (mm); 
t: Nhiệt độ không khí trung bình tháng (0C); 
a: âm độ không khí trung bình tháng (%); 
0,0018: Hệ số thực nghiệm 
Công thức tính tiềm năng thoát hơi nước của cây có thể được trình bày dưới dạng 
rút gọn sau: 
PET =kETo 
Trong đó: 
PET: Tiềm năng thoát hơi nước của cây, 
k: Hệ số phù hợp cho mỗi loại cây trồng, 


ETo: ảnh hưởng của bức xạ nhiệt mặt trời, tôc độ gió và áp suât khí 
quyên. 


PET phụ thuộc vảo điều kiện tự nhiên đặc thù của mỗi vùng. Ví dụ PET của cây 
ngũ cốc tại tỉnh Saskatchewan, Canada là 50 cm/năm, đối với đồng cỏ chăn nuôi PET 
là 70 cm/năm. 

Đối với Việt Nam, tiềm năng thoát hơi nước PET lớn nhất là các tỉnh Nam Trung 
bộ trở vào vì đây là khu vực gần đường xích đạo có nhiệt độ bình quân cao nhất làm 
cho lượng bốc hơi đạt trị số cao nhất. Ngược lại, các khu vực phía Bắc, đặc biệt là 
vùng núi cao như Sa Pa và Tam Đảo - nơi có nhiệt độ không khí thấp, âm độ không 


72 


khí cao làm cho lượng thoát hơi nước PET có trị số nhỏ nhất. 
Hiệu quả sử dụng nước trong đất của cây trồng: 


Khi ẩm độ đất thấp, sự thoát hơi nước thực tế của cây AET (actual 
evapotranspiration) thường thấp hơn so với PET, kết quả là năng suất cây trồng thường 
giảm so với năng suất tiềm tàng theo tỷ lệ chênh lệch thực tế giữa AET/PET: 


Năng suất = k x Năng suất tiềm tàng x (AET/PET) 


Trong đó: k- hệ số cho mỗi loại cây trồng, PET- tiềm năng thoát hơi nước của 
cây (Potential Evapotransspiration), AET- sự thoát hơi nước thực tế của cây (actual 
evapotransprration). 


Hiệu quả sử dụng nước của cây trồng WUE (water use efficiency) thường phụ 
thuộc vào số lượng chất khô mà cây trồng tạo ra trên I đơn vị nước mà cây đã sử dụng 
(ví dụ: kg hạt/ha/em nước sử dụng). Công thức tính WUE có thể được cụ thể hoá như 
sau: 

WUE = Năng suất chất khô / tổng lượng nước đã tiêu tốn 

WUE thường được tính toán theo tông số chất khô được tạo ra (hoặc sản lượng 
thu hoạch) chia cho lượng nước được cung cấp trong cả quá trình sinh trưởng của cây. 
WUE phụ thuộc vảo loại cây trồng, đất đai, địa hình, điều kiện thời tiết và chế độ canh 
tác. 

Bảng 4.5. Hiệu quả sử dụng nước của lúa mì mùa xuân tại Swift Current, Canada 
(Dễ long, 1997) 


Phương thức canh tác Năng suất (kg/ha) WUE 
(kg lúa/ha/cm nước tiêu tồn) 
Trông lúa mì trên đất bỏ hóa 1.899 69 
Trông lúa mì liên tục L1) °⁄i 


4.7. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐÁNH GIÁ TÍNH GIỮ NƯỚC VÀ ĐỘ ÂM ĐẤT 
Độ trữ âm (sức chứa nước) thê hiện khả năng giữ (chứa) nước của đất. 


Độ trữ âm là một hằng số nước, còn độ âm là một biến số. Trị số này phụ thuộc 
vào thời tiết, thời gian. 

Độ trữ ầm thê hiện khả năng của đất có thê hút nước, thấm nước đồng thời giữ lại 
nước trong đất. Các loại đất khác nhau về thành phân cơ giới, số lượng và chủng loại 
keo, hàm lượng mùn, kết cầu đất sẽ giữ được lượng nước trong đất khác nhau. Thường 
đất giàu mùn, đất có hàm lượng sét cao, có kết cấu tết thì khả năng giữ nước tốt và 
ngược lại. Đề biểu thị lượng nước được giữ lại trong đất, người ta dùng khái niệm về 
độ âm tuyệt đối và độ âm tương đối. 


73 


Tính giữ nước là một đặc trưng quan trọng, nó đặc trưng cho từng loại đất đất có 
giữ nước tốt cây mới được cung cấp nước đầy đủ và thường xuyên. Đất giữ nước bằng 
nhiều lực như: Lực hấp thụ, mao quản. 


Các đại lượng đánh giá ẩm độ đất thường sử dụng bao gồm: 
4.7.1. Độ ẩm mao quản 


Là lượng nước được giữ trong khe hở mao quản, phụ thuộc vào chiêu dày độ chặt 
của lớp đât và độ sâu mực nước ngâm. Nước ngâm cảng nông thì lượng nước mao 
quản càng lớn. 


4.7.2. Độ âm bão hoà (Ấm độ toàn phần) 


Là độ âm đạt được ở thời gian tưới hay mưa to. ở độ ầm này, nước chứa đầy 
trong các khe hở của đất, kế cả khe hở mao quản và khe hở phi mao quản, lúc này bắt 
đầu xuất hiện nước trọng lực (còn gọi là độ trữ âm cực đại). Đây là trạng thái âm 
không có lợi cho cây và vi sinh vật đất do đất ở trong tình trạng yếm khí hoàn toản. 
Tuy nhiên ở các loại đất cạn có mực nước ngầm ở sâu thì độ âm đồng ruộng lớn nhất 
không tôn tại lâu do nước trong các khe hở lớn sẽ di chuyển nhanh xuống dưới sâu do 
tác động của trọng lực. 


Bảng 4.6: Đánh giá độ âm cực đại của đất (theo Katrinski) 


Đất có thành phần cơ giới nặng 


"rẽ Đất có thành phần cơ giới nhẹ 
Độ trữ âm (%% so 


(đối với tầng canh 
tác) 


với đất khô kiEESi 26 
40 - 50 Tốt nhât Đất cát pha (đất trông trọt) ở tâng đất cày có 
30 - 40 Tốt độ trữ âm cực đại từ 20 trên 25% được coi la 
25-30 Trung bình tốt hoặc rất tốt 
2" Không đạt yêu câu |Đối với cây trồng thích nghỉ ở đất cát, độ trữ 


âm không được nhỏ hơn 10%. 
Đối với cây rừng thích nghỉ ở đất cát, độ trữ 
ầm cực đại không được nhỏ hơn 3 - 5% 


4.7.3. Độ ẩm tuyệt đối 


Là lượng nước được biểu thị bằng đơn vị phần trăm (%) so với trọng lượng đất 


khô kiệt hay thê tích nước so với thê tích đất và được tính theo công thức: 


Wn 
At(%)= n 00 


Trong đó : 


At: độ âm tuyệt đối tính theo trọng lượng 


74 


Wn: trọng lượng nước trong đất 
Wd: trọng lượng đất khô kiệt. 
Độ ẩm tuyệt đối tính theo thê tích theo công thức: 
Av(%)= At(%)xd 
Trong đó: 
Av: độ ẩm tuyệt đối tính theo thể tích 
At: độ âm tuyệt đối tính theo trọng lượng 
d: dung trọng đất 


Độ âm tuyệt đôi là cơ sở đê tính toán sô liệu phân tích lượng nước trong đât khôi 
lượng nước cân tưới... và cả độ âm tương đôi. 


4.7.4. Độ âm tương đối 


Là tỉ lệ tính theo đơn vị phần trăm giữa lượng nước trong đất so với độ âm toàn 
phân (là độ ẩm khi đất no nước - nước chứa đầy trong toàn bộ các khe hở của đất - bão 
hoà nước). 


Độ ẩm tương đối được tính theo công thức sau: 
ATuyệt đối 
Â tương TÚI 29 UQ270/75 x 100 
ẨToàn phần 
Độ âm tương đối được các nhà nông học sử dụng rất rộng rãi. Khi dùng độ âm 
tương đối không những cho ta biết được về tình trạng chế độ nước mà còn 
cho ta biết cả tình trạng yếm khí hay hảo khí của đất. Thê tích không khí đất 
được tính thông qua độ âm tương đối như sau: 


hong khí (9%) = (100 - A ương dối) X Độ xốp 


Thường khi cùng độ âm tuyệt đối thì độ âm tương đối ở đất cát lớn hơn độ ẩm 
tương đối ở đất sét và độ âm tương đối ở đất không có kết cấu lớn hơn ở đất có kết 
cấu. 


Tính giữ nước hay sức giữ âm phụ thuộc vào thành phần cơ giới, tỷ lệ mùn. 
Đất sét giữ nước tốt hơn đất cát. Đất giàu mùn giữ nước tết hơn đất nghèo mùn. 
4.7.5. Độ âm cây héo 


Ở một độ âm thấp nào đó cây không hút đủ nước theo nhu cầu sinh trưởng và bắt 
đầu bị héo. 


Trong nhiều trường hợp nước trong đất được giữ với những lực nhất định. 


75 


Cây muốn hút được nước cần tạo lực (FI) để thắng lực giữ nước của đất (F2) 
FI >F2 : cây hút được nước. 

Fl < F2 : cây không hút được nước (có thê bị mất nước) 

Độ ẩm cây héo bao gồm 2 dạng sau : 


Độ ẩm cây héo tạm thời: Là giai đoạn cây bắt đầu héo nhưng cây có thể phục hồi 
về ban đêm hoặc khi được tưới. 


- Độ âm cây héo vĩnh cửu: Là giới hạn vê nước khi đó cây héo và không thê phục 
hôi khi được cung câp nước. 


Độ âm cây héo phụ thuộc vảo lực giữ nước của đất. Lực giữ nước này phụ thuộc 
vào thành phần cớ giới đất. Bình thường lực giữ nước có thể đạt 16kg/em;. Đất cát 
lượng nước ở độ ẩm cây héo thường là 4 - 5 gương đất, ở đất thịt là 13 - 15 g và đất 
mùn là 50g/100g đắt. 


Với đất có hàm lượng sét cao, chủ yếu keo monmorilonit sức giữ nước lớn, độ 
âm cây héo rất cao có thê tới 15 — 20 %. Trong khi đó với đất cát, độ âm cây héo chỉ 
khoảng 5 - § %. Các loại cây trồng có sức hút nước tốt, thoát nước mặt lá ít thì có độ 
âm cây héo nhỏ và ngược lại. 


4.7.5. Độ âm đồng ruộng (khả năng chứa ẩm đồng ruộng) 


Là độ ẩm được hình thành sau khi độ âm đồng ruộng cao nhất đã mất lượng 
nước trong các khe hở lớn qua nước trọng lực, thường khoảng 2 - 3 ngày sau mưa hoặc 
tưới đẫm. Như vậy ở độ âm đồng ruộng, các khe hở lớn không còn chứa nước mà chứa 
không khí đất. Nước được chứa trong các khe hở mao quản (khe hở nhỏ) tất nhiên lúc 
nảy vẫn còn rất ít do sự di chuyển của nước trong khe hở mao quản được điều khiển 
bởi sức hút mao quản. Đây là độ âm phù hợp nhất cho cây, ở độ âm này cây hút nước 
một cách dễ dàng đồng thời đất cũng có một lượng không khí phù hợp cho cây và vi 
sinh vật đất. 


Độ ẩm đồng ruộng được coi là giới hạn trên của lượng nước hữu hiệu. 
4.7.6. Lượng nước hữu hiệu cây trồng 


Lượng nước hữu hiệu là lượng nước trong đât mà cây trông có thê sử dụng được 
Là hiệu sô của lượng nước ở độ âm đông ruộng và lượng nước ở độ âm cây héo. Được 
tính theo công thức sau : 


0 = 0 0 
A hữu hiệu — ^ đồng ruộng 7 _` cây héo 


Trong nhiều tài liệu độ âm cây héo thể hiện ở công thức trên được tính theo âm 
độ cây héo vĩnh cửu (Dôồn Scott, 2000). 
Đề đánh giá khả năng giữ ầm của đất và xác định được tiềm năng dự trữ lượng 


nước hữu hiệu đôi với cây trồng cho mỗi loại đất, công thức trên có thê được diễn đạt 


76 


như sau: 
PAWC = FC - PWP 
Trong đó: 
PAWC (plant available water capacity): Tiềm năng nước có thể sử dụng được 
bởi cây trông 
FC (field capacity): Khả năng chứa âm đồng ruộng 
PWP (permanent wilting point): Độ âm cây héo vĩnh cửu. 


Xác định các thông số trên trong phòng thí nghiệm thường sử đụng áp suất để 
đây nước ra khỏi đất đến khi đạt trị số về âm độ tương ứng. Các mẫu đất bão hòa nước 
được đặt trong các bình áp suất, tăng dần áp suất không khí trong bình 


Để đầy nước ra khỏi đất. Thông thường khả năng chứa âm đồng ruộng của đất 
(field capacity) có thể xác định ở mức áp suất là 0,033 Mpa. Độ âm cây héo 
(pennanent wilting point) xác định được ở áp suất là 1 ,5 Mpa. 


Tuy nhiên các giá trị âm độ xác định trên đây chỉ mang tính chất tương đối Khả 
năng sử dụng nước của cây còn phụ thuộc vào từng loại cây và tính chất đất. Cây chịu 
hạn có bộ rễ ăn sâu có khả năng sử dụng nước cao. PAWC ở đất cát thấp hơn so với 
đất thịt và đất sét (Dồn Scott, 2000). 


Lượng nước hữu hiệu có thể được thê hiện bằng đơn vị đo chiều cao cột nước!bề 
dày tầng đất lem nước/em đất), hoặc có thể đo bằng khối lượng nước/ khối lượng đất 
(g/8). 

Lượng nước hữu hiệu có quan hệ chặt chẽ với thành phần cơ giới đất (Đồ /hj 
4.2). 


Từ đồ thị 4.2 cho thấy, với đất cất, cả độ âm đồng ruộng và độ ầm cây héo đều 
nhỏ, độ chênh lệch giữa hai giá trị này không lớn nên lượng nước hữu hiệu trong đất 
không đáng kê. Với đất sét thì độ ẩm đồng ruộng lớn, tuy nhiên do hàm lượng sét cao, 
sức giữ nước lớn nên độ ẩm cây héo cao, kết quả là lượng nước hữu hiệu cũng không 
cao. Đất có lượng nước hữu hiệu cao hơn cả là đất thịt. 


Âm độ (%) 


..Ẩm độ đồng ruộng 


Ị 


j j ị ". 


ốc cây không sử dụng được 


Ẩm độ cây héo 


Đất cát Đất thịt Đất sét 


Đồ thị 4.2: Quan hệ giữa độ ẩm đồng ruộng, độ ẩm cây héo, lượng nước hữu hiệu 
với thành phần cơ giới đất (Theo Brandy, 1984) 


77 


Các hằng số nước của một số loại đất chính ở Việt Nam được thê hiện ở bảng 
4.7. 


Số liệu ở bảng 4.7 cho thấy đất có thành phần cơ giới nặng thì sức giữ nước lớn. 
Theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về sức giữ nước có thê xếp: 


Ferralsols > Acrisols (trên gnai) > Acrisols (trên phủ sa cổ) 


Với đất Ferralsols có sức chứa ẩm đồng ruộng lớn nhưng độ âm cây héo cao nên 
lượng nước hữu hiệu thấp. Đặc biệt là đất Acrisols trên đá vôi có lượng nước hữu hiệu 
thấp nhất. Ngược lại đất Fluvisols có sức chứa ẩm không lớn nhưng độ ẩm cây héo 
nhỏ nên lượng nước hữu hiệu đạt giá trị cao nhất. 


4.8. CÂN BẰNG NƯỚC TRONG ĐẤT 
Cân bằng nước trong đất biểu hiện chế độ nước của nó về mặt số lượng. 


Nó phụ thuộc vào lượng nước đến và đi khỏi đất trong một giai đoạn. Cân bàng 
đó được biểu diễn bằng phương trình sau: 


We+G+Ng+S,+N¡+ Dại = By + Bạ + Dạ¿ +S¿+N¿ + WC 


Trong đó : 
Wo: Độ ẩm đất lúc bắt đầu nghiên cứu 
G: Lượng nước giáng thuỷ (mưa) 
Sĩ : Lượng nước ngầm từ nơi khác chảy đến 
Ni: Lượng nước vào đất từ mạch nước ngầm qua mao quản 
Ng: Lượng nước ngưng tụ từ hơi nước 
Dại : Lượng nước do dòng chảy bề mặt từ nơi khác đến 
Bụại: Lượng nước bay hơi vật lý 
B.„: Lượng nước bay hơi sinh vật (cây hút nước từ đất rồi nhả vào không 
kh?) 
N¿;: Lượng nước thâm từ trên xuống mạch nước ngầm 
D„›;: Lượng nước mất đi do dòng chảy bề mặt 
S;: Lượng nước mắt đi do dòng chảy ngang trong lòng đất 
W. : Độ âm đất cuối thời kỳ nghiên cứu. 
Bảng 4.7: Những hằng số nước của các loại đất chính ở Việt Nam 


(theo Tôn Thất Chiếu và cộng sự - 1996) 


78 


j _Ì Độ sâu % theo trọng HC _ Phạm ví TT 
(cm) | Độ ẩm cây héo | Độ trữ ấm cực đại | hữu hiệu () 
Ferralsols "0-20 PS 26,5 - 29,4 41,1- 25,0 13,4 - 14,9 
(trên bazan) | 20-40 | 28,3-30,6 42,0 - 44,8 12,0 - 18,3 
40 - 60 27,0 - 30,7 40,4 - 44,7 13,2 - 16,8 
60 - 80 29,9 - 30,4 44,8 - 46,8 14,4 - 16,9 
80 - 100 30,3 - 31,1 43,1 - 46,1 13,0 - 15,8 
100-150: 29,7-32,9 42,7 -48,5 12,1 - 16,9 
Í— Acrisols 0-20 | "19.3-31,3 35,0 - 38,0 15,7 - 16,9 
(trên gnai) 20-40 19,2 - 32,4 30,9 - 35,7 7,5 - 16,5 
40 - 60 22,1 36,6 14,5 
60 - 80 21,5 36,2 14,7 
80 - 100 23,5 346,7 12,8 
100 - 150 22,6 35,8 13,2 
Acrisols 0-20 9,1 - 16,0 25,0 - 36,0 16,0 - 20,0 
(trên phù sa cổ)| 20 - 40 10,4 - 16,7 21,0 - 34,0 11,0 - 17,0 
40 - 60 10,7 - 18,0 26,0 - 36,0 15,0 - 18,0 
60 - 80 12,3- 21,0 26,0 - 37,0 13,0 - 16,0 
80 - 100 17,6 - 23,0 26,0 - 38,0 8,4 - 15,0 
Acrisols 0-20 22,4 - 30,0 30,2 - 40,0 7,8 - 10,0 
(trên đá vôi) 20-40 23,8 29,6 5,8 
40 - 60 25,7 30,0 4.3 
Fluvisols 5 - 20 7,5 - 14,5 30,0 - 35,0 20,5 - 22,5 
(đất phù sa) | 20-40 |  6,9-12,0 28,0 - 32,0 20,0 - 21,0 
40 - 60 6,0 - 12,0 26,0 - 30,0 18,0 - 20,0 


Lượng nước vào đất và đi khỏi đất bằng nhau thì cân bằng được giữ vững. Cân 
băng này có tính chu kỳ theo năm. Nghĩa là nếu chu kỳ nghiên cứu đúng I năm thì 
đường A¡ = Az Trong cùng dạng tiêu địa hình thì S; = §; Lượng nước ngưng tụ từ hơi 
nước quá bé so với những loại khác nên Nó được bỏ qua. 

Từ đó, phương trình cân bằng nước trên đây có thê rút gọn lại như sau: 

G+ Dạ = Đụ + By + Dạ¿ 

Cân bằng nó có thể được áp dụng cho từng tầng đất riêng biệt hoặc cho cả phẫu 
diện đất. Đơn vị của nó thường là milimet hoặc m/ha tham hoặc Imm hoặc là 
10m” ha). 

Lượng nước dự trữ của tầng phát sinh có thể được tính bằng công thức: 


Ỷ W=100a.d.H (m?ha) 


79 


Trong đó: 
W: Lượng nước dự trữ (m”/ha) 
a: Độ ẩm (% trọng lượng) 
d: Dung trọng đất (g/cm”) 
H: Chiều dày tầng đất (cm) 


Trữ lượng nước trong đất phụ thuộc nhiều vào yếu tố địa hình, thực vật, tính chất 
đất... 


Nói chung nó phụ thuộc vào nguôn nước đên và nguôn nước mật đi khỏi đât Căn 
cứ vác đó, người ta chia thành các chê độ nước khác nhau. 


G - Lượng nước giáng thuỷ, ở Việt Nam chủ yếu do mưa 


Ỷ Ỷ Ỷ Ỷ 


Bsv 
DmI Bvl 
. Đề 
"— —> 
N2 __ 
Ng NI S32 


Hình 4.5 : Sơ đồ cân bằng nước 


4.9. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CẢI THIỆN CHẾ ĐỘ NƯỚC 


Trên cơ sở nghiên cứu về các tính chất của nước trong đất và đặc điểm của chế 
độ nước từng vùng cần đề ra các biện pháp kỹ thuật nông học phủ hợp sao cho hạn chế 
được tác hại của hạn hán, ngập úng, giữ và điều hoà được chế độ nước trong đất đề đạt 
được lượng nước hữu hiệu cao nhất. 


4.9.1. Các biện pháp canh tác 


Bồ trí cơ cấu cây trồng hợp lý, là cơ cấu cây trồng phù hợp với chế độ nước từng 
vùng như bồ trí các loại cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây công nghiệp có bộ rễ ăn sâu, 
chịu hạn tết trên các vùng đôi núi, đất khô hạn ít có khả năng xây dựng các công trình 
thuỷ lợi. Chọn tạo cơ câu giống cây chịu hạn như tập đoàn giống lúa, ngô, đỗ tương 


S0 


chống chịu hạn cho các vùng đất có khả năng tưới tiêu không thuận lợi và cơ cấu 
giống lúa chịu úng cho các vùng ngập úng thường xuyên... 


Bồ trí lịch gieo trồng cho các loại cây trồng sao cho giảm tối đa ảnh hưởng của 
úng lụt hay hạn tới sự sinh trưởng và năng suất của cây. 


4.9.2. Các biện pháp điều tiết chế độ nước trong đất 


Điêu tiêt chê độ nước chính là quá trình tưới và giữ âm cho các vùng đât khô hạn 
và thoát nước cho các vùng ngập úng. 


Để làm tăng lượng nước hữu hiệu cho các vùng đất cạn cần tìm cách giúp cho 
quá trình thâm nước nhanh và nhiều khi mưa hoặc tưới sau đó giữ thiếc trong cả phẫu 
diện đất, hạn chế lượng nước bốc hơi bề mặt là những biện phút chủ đạo. 


Áp dụng các biện pháp nông lâm kết hợp, trồng xen, trồng gối, cải thiện kết cầu 
đất, canh tác như tăng cường bón phân hữu cơ và vôi, che phủ mặt đất bằng các loại 
cây trồng hay tủ cho đất bằng rơm rạ, cỏ khô, xây dựng các hỗ chứa nước nhỏ, đặc biệt 
là ở vùng núi, các biện pháp kỹ thuật về thuỷ lợi bảo vệ đất v.v.... Đó là những biện 
pháp kỹ thuật được chứng minh là rất có hiệu quả trong việc làm tăng tính thắm nước 
cho đât. 


Hạn chê bôc hơi nước băng các biện pháp che phủ mặt đât, xới đât sau khi mưa 
hoặc tưới đề cắt đứt mao quản dẫn nước lên bê mặt, trông rừng và đai rừng để hạn chế 
tôc độ gió... 


Câu hỏi ôn tập: 
1. Nêu vị trí và vai trò của nước trong đất? 
2. Tại sao nước tại bị hấp phụ vào các phân tử đất và dâng tên trong mao quản? 
3. Trình bày các dạng nước trong đất? 
4. Nêu tính thấm nước của đất? 
5. Khả năng bốc hơi nước của đất và của thực vật ? 
6. Trình bày cân bằng nước trong đất? 
7. Trình bày các đại lượng đánh giá ẩm độ của đất? 


8. Trình bày các biện pháp kỹ thuật với chê độ nước trong đất? 


S1 


Chương 5 
KHÔNG KHÍ TRONG ĐẤT 


Chế độ không khí đất có vai trò quan trọng trong độ phì nhiêu của đất. Rễ cây hút 
oxy và giải phóng ra khí cacbonnic qua quá trình hô hấp. Hầu hết các loại thực vật (trừ 
một số cây đặc biệt như lúa nước) quá trình vận chuyển oxy qua thân lá xuống rễ 
không đáp ứng được nhu cầu oxy của rễ. Do vậy quá trình trao đổi giữa không khí 
ngoài khí quyền với không khí đất nhằm đáp ứng nhu cầu oxy của rễ là rất quan trọng. 
Ngoài ra vi sinh vật đất cũng có quá trình hô hấp, hấp thụ oxy và giải phóng ra 
cacbonnic nên trong điều kiện đất thiếu oxy thì quá trình tranh chấp oxy giữa rễ cây và 
vi sinh vật diễn ra rất mãnh liệt. Chính vì vậy, chế độ không khí đất ảnh hưởng không 
những tới khả năng sinh trưởng và phát triển của cây mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới 
quân thể vi sinh vật trong đất, tới tốc độ các phản ứng sinh học và hóa sinh trong đất. 
5.1. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA KHÔNG KHÍ TRONG ĐẤT 

Không khí trong đất nằm chủ yếu trong các khe hở của đất (ở các khe sở mao 
quản và phi mao quản khi không có nước). Không khí là một thành phần không thê 
thiếu trong đất (Hình 5. 1). 


Chất hữu cơ 


h T l Không khí 
Hình 5.1: TÍ lệ tương đồi giữa di tÓU, hoặc nước 
ộ ở no cha 
thể răn, khí và lông trong 


hầu hết các loại đất 


Thê tích không khí trong đất được thê hiện qua công thức sau 
Va=p- Vn (.l) 
Trong đó: 
Va: Thể tích không khí đất (%) 
p: Độ xốp đất (%) 
Vn: Thể tích nước trong đất (%) 


Bởi thể tích không khí trong đất phụ thuộc rất nhiều vào thể tích nước trong đất 


S2 


chính vì vậy các chỉ số về độ trữ khí của đất thường được xác định và mô tả kèm theo 
những chỉ số về chế độ nước. Thường người ta đo đếm độ trữ khí của đất ở độ âm 
đồng ruộng bé nhất (Field capacity) - độ âm mà tại đó nước ở các khe hở phi mao quản 
đã thoát hết. Độ trữ khí đo được tại độ ẩm đồng ruộng bé nhất được gọi là độ trữ khí 
đồng ruộng (Field-air capacity). Độ trữ khí đồng ruộng được xác định là phần trăm thê 
tích không khí trong đất tại độ âm đồng ruộng bé nhất. 


Độ trữ khí trước tiên phụ thuộc chặt chẽ vào thành phần cơ giới đất. Trị số này 
thường lớn hơn 25% với đất cát, 15 - 20% với đất thịt và nhỏ hơn 10% với đất sét Độ 
trữ khí của đất với cùng một thành phần cơ giới thay đôi rất nhiều khi có sự thay đổi 
về kết cầu đất. Khi đất có kết câu tốt, đặc biệt là kết cấu viên với đường kính lớn hơn 5 
tâm thì đất có lượng khe hở phi mao quản nhiều và những khe hở này thoát nước 
nhanh để lại lượng khe hở chứa không khí nhiều sau khi mưa hoặc tưới. Với những 
loại đất có kết cấu tốt độ trữ khí đồng ruộng có thê đạt 20 - 30% dù là đất sét. Ngược 
lại khi kết câu bị phá vỡ, nhiều khe hở mao quản sẽ biến mắt, đất bị bí chặt và độ 
thoáng khí đồng ruộng nhỏ (nhỏ hơn 5% với đất sét) 


Hầu hết các quá trình sinh học trong đất đều cần và tiêu hao một lượng oxy trong 
đất đồng thời giải phóng ra khí cácbonic. Có thể xem xét 2 quá trình sinh học quan 
trọng nhất xảy ra trong đất, đó là hô hấp của thực vật và phân giải xác hữu cơ trong đất 
bởi vi sinh vật. Hai quá trình này có nhiều khía cạnh khác nhau nhưng có chung một 
cơ chế là oxy hoá các hợp chất hữu cơ. Phương trình rút gọn của cả 2 quá trình có thể 
biểu diễn như sau: 


(1. ”:6 œcccj XỔ. (5.2) 


(Chất hữu cơ) 


Như vậy cả 2 quá trình đều tiêu thụ O; Và giải phóng CO; Nếu đất không có khả 
năng lưu thông không khí đề bù đắp lại lượng O; bị tiêu hao thường xuyên và hạ thấp 
sự tích luy CO; trong đất thì sẽ kìm hãm sự phát triển của thực vật và vi sinh vật. 


Không khí đất đóng vai trò quan trọng đối với sinh vật: 


Thành phần không khí đất có ảnh hưởng lớn tới sự sinh trưởng và phát triển của 
cây trồng đặc biệt là hoạt động của bộ rễ. Các loại cây trồng khác nhau có yêu cầu 
khác nhau về không khí đất cho hoạt động sinh học bình thường của bộ rễ cây. Như 
ngô, đậu đỗ cần độ thoáng khí cao. Ngay đối với một loại cây trồng thì nhu cầu về 
lượng không khí đất cũng khác nhau tuỳ theo giai đoạn sinh trưởng và sự phát triển 
của cây. Khi nghiên cứu về quan hệ giữa sự phát triển của rễ táo và điều kiện không 
khí đất, Boynton (1938) đã công bố, để có thê tồn tại rễ táo cần 3 % oxy trong không 
khí đất, rễ phát triển bình thường cần 5 - 10 %. Trong khi đó để có thể tạo ra rễ mới thì 
lượng oxy trong không khí đất phải đạt được 12 % . 


Mặc dù kết quả nghiên cứu về không khí đất có nhiều điểm chưa thống nhất 


S3 


nhưng hầu hết các tác giả đều nhận thấy rằng khi nồng độ oxy trong không khí đất nhỏ 
hơn 10% sẽ ảnh hưởng xấu tới sinh trưởng và phát triển của hâu hết các loại cây trồng. 


Khi thiếu oxy thì quá trình hút nước và dinh dưỡng của cây bị giảm nghiêm trọng 
(Bảng 9.) 

Sự giảm đáng kế lượng nước và dinh dưỡng mà cây hút được khi thiếu oxy có 
thể lý giải ở 3 lý do sau: 

Thiếu oxy sẽ kìm hãm quá trình hô hấp giải phóng năng lượng cũng như các con 
dùng để trao đôi trên bề mặt rễ như H”, HCO;-.. Do vậy thiếu năng lượng cần thiết cho 
quá trình hút nước và dinh dưỡng. 


- Thiếu oxy tạo ra môi trường khử kìm hăm hoạt động của vi sinh vật. Quá trình 
khoáng hoá chất hữu cơ bị kìm hãm, làm giảm lượng chất dễ tiêu cung cấp 


cho cây. Đồng thời chất hữu cơ được phân giải theo con đường yếm khí sẽ tạo ra 
các chất độc như H;S, CH¿, rượu... ảnh hưởng tới hoạt động sinh lý của bộ rễ. 


- Nồng độ oxy trong đất cũng ảnh hưởng đến dạng tồn tại của các chất. Thiếu 
oxy, các chất dinh dưỡng tôn tại ở dạng khử có thể độc với cây. 


Bảng 5.1 : Hàm lượng oxy trong đất ảnh hường tới năng suất bông 
và lượng hấp thụ N, P, K của cây 
(Theo Meek và cộng sự, 1980) 


Hàm lượng 0; Năng suất Tổng dinh dưỡng / 5 cây(mg) 

trong đất (%) (g/cầy) NÑ P K 
1,6 37 724 S5 1.091 
S,3 108 1.414 120 2.069 
13,2 157 2.292 156 3.174 


Cũng như các loại thực vật, vi sinh vật trong đất cũng có quá trình hô hấp Sử 
dụng oxy và thải ra cacbonnic. Do vậy trong điều kiện thiếu oxy trong đất sẽ dẫn tới sự 
cạnh tranh gay gắt oxy giữa vi sinh vất đất với bộ rễ của cây trồng. Chế độ không khí 
đất sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng và thành phần vi sinh vật đất Với các loại đất 
có kết cấu tơi xốp thoáng khí SỐ lượng vi sinh vật rất nhiều, cân đối giữa vi sinh vật 
hảo khí và yêm khí. Vi sinh vật hảo khí hoạt động thúc đầy quá trình khoáng hoá chất 
hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho cây thuận lợi. Đồng thời vi sinh vật yếm khí xúc tiễn 
quá trình tổng hợp mùn, nâng cao độ phì nhiêu của đất. 


Không khí đất đóng vai trò quan trọng đỗi với đất: 


Không khí trong đất tham gia vào quá trình hình thành đất và quá trình chuyên 


S4 


hoá các chất trong đất. Đất thiếu không khí gây yếm khí và tích luỹ các hợp chất khử. 
Trong đất yếm khí quá trình phân giải chất hữu cơ chậm chạp. Trong đất háo khí quá 
trình chuyên hoá vật chất hữu cơ xảy ra mãnh liệt và nhiều khi lại làm cho tích luỹ 
mùn thấp... Bảng 5.2 cho chúng ta thấy ở trạng thái đất thoáng hoặc yếm khí các chất 
tôn tại ở dạng khác nhau. 


Bảng 5.2: Dạng tồn tại của một số nguyên tố dinh dưỡng 


Nguyên tô Trong đất thoáng khí Trong đất ngập nước 
Cácbon CO; CH¿ 
Đam NO; NH¿`N; 
Lưu huỳnh SO¿” N;S, SỬ 
Sắt Fe” FeT 
Ma ngan Mn”” Mn” 


Trong điều kiện yếm khí quá trình phản đạm hoá (chuyên từ NO; tới NO; tới 
NO tới N;). Kết quả của quá trình này là làm mất N của đất. Phương trình biểu diễn 
quá trình này như sau: 
NO; +2 H+2e =NO; +H;O 
2NO;, +8§H'+6e =N;+4H,O 
Cũng tương tự như vậy sắt chuyên từ dạng hoá trị đương 3 sang hoá trị đương 
2, ma ngan từ dương 4 sang dương 2 như sau: 
Fe? + = Fe”! 
Mn'* + 2e = Mn”* 
Các chất hữu cơ cũng bị phân giải trong điều kiện yếm khí tạo ra nhiều sản 
phẩm trung gian và rất nhiều sản phẩm trung gian này lại gây độc cho cây trồng và vi 


sinh vật như H;S, CH¿` CạH; và một số loại axit như acetic, butyrtc. 
Ví dụ: 
C.H;;O; = 2 CH;COOH + 4 H' + 4 e 


5.2. THÀNH PHÂN KHÔNG KHÍ ĐẤT 


Trong đất thông khí tết thì thành phần không khí đất tương đối giống với thành 
phần không khí của khí quyên bởi quá trình trao đổi ví giữa không khí đất và khí 
quyền xảy ra thuận lợi. Quá trình này giúp bố sung lượng oxy thiếu hụt trong đất do 
quá trình hô hấp của rễ, vi sinh vật đồng thời giải phóng lượng cacbonnic sinh ra trong 
đất ra khí quyên. Chủng loại khí trong đất về cơ bản giống như chủng loại khí trong 
khí quyền sát mặt đất như N;, CO;, O¿... nhưng khác nhau về phần trăm của mỗi loại 
khí. Nhiều nghiên cứu về không khí khí quyên cho thấy thành phần của các loại khí 


S5 


trong khí quyên ít thay đối theo địa phương và thời gian trong năm. Sự dao động về 
hàm lượng các loại khí chính là không đáng kể. Trái lại thành phần không khí đất luôn 
luôn biến đổi phụ thuộc vào mùa vụ, nhiệt độ và âm độ đất, độ sâu tầng đất, sinh 
trưởng của cây, hoạt động của vi sinh vật đất, và nhân tô tác động mạnh nhất là tốc độ 
trao đôi khí giữa không khí đất và khí quyền (Bảng 5.3). 


Bảng 5.3: Thành phân các loại khí trong khí quyền và không khí đất (%) 


Loại khí Tỷ lệ các loại khí (3%) 
Trong khí quyên Trong không khí đất 
Nitơ (N;) 78,08 78,08 - 80,42 
Oxy (O2) 20,95 20,95 - 0,00 
Argon (Ar) 0,93 - 
Cacbomic (CO;) 0,03 0,03 - 20,00 
Các khí khác 004 - 
Hơi nước Không bão hoà Bão hoà 


Như vậy so với thành phần khí quyền thì ngơ tự do có thành phần băng hoặc cao 
hơn chút ít. Thành phần oxy và khí cacbonic có sự dao động lớn. Sự dao động theo 
hướng giảm nông độ oxy và tăng nồng độ khí cacbonic trong đất Sự giảm nồng độ oxy 
và tăng nồng độ khí cacbonic phụ thuộc vào nhiều yếu tố 


Đất có trị số độ xốp lớn có nghĩa là tổng khe hở trong đất lớn, trong đó các khe 
hở phi mao quản (khe hở chứa không khí) chiếm ưu thế và âm độ nhỏ thì lượng oxy 
trong đất cao và ngược lại. Nếu đất có độ xốp nhỏ và âm độ lớn có nghĩa là tổng lượng 
không khí trong đất ít, lượng oxy trong đất ít do vậy hàm lượng oxy trong đất giảm rất 
nhanh do hoạt động hô hấp của bộ rễ cũng như quá trình phân giải xác hữu cơ bởi vi 
sinh vật. Đất có khe hở lớn là chủ yếu, lượng nước Ít sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình khuếch tán của O; vảo trong đất cũng như cho quá trình trao đối cả khối không 
khí đất với khí quyền. 

Lượng oxy trong đất nhiều hay ít phụ thuộc vào độ sâu tầng đất. Thường lượng 
oxy của tầng đất mặt đạt gần tới 20 %. Tuy nhiên trị số này giảm nhanh theo độ sâu 
đặc biệt ở những loại đất có mực nước ngầm cao, kết cầu kém, ở tầng sâu của những 
loại đất thoát nước kém trị số này chỉ khoảng 5%. 


Lượng oxy trong đất còn phụ thuộc vào tốc độ sinh trưởng của cây và các phản 
ứng sinh học trong đất. Hàm lượng oxy giảm mạnh ở mùa cây sinh trưởng bởi độ hô 
hấp của rễ lớn. Với những đất bón nhiều phân hữu cơ, đặc biệt là các loại phân hữu cơ 
chưa hoạt mục thì lượng oxy giảm nhanh do quá trình phân giải xác hữu cơ trong đất. 


Nguyên nhân chính của thành phần không khí đất dao động mạnh theo mùa vụ 
trong năm là do các mùa vụ khác nhau có nhiệt độ, độ ầm khác nhau do đó ảnh hưởng 
khác nhau tới số lượng và hoạt động của vi sinh vật đất, sinh trưởng của cây và tốc độ 


S6 


hô hấp của bộ rễ. Theo Hillel (1998), hô hấp của đất trong mùa hè thường lớn gấp 10 
lần trong mùa đông, hô hấp của buổi chiều thường lớn gấp đôi so với buổi sáng trong 
cùng một ngày do sự chênh lệch về nhiệt độ giữa các mùa và trong cùng một ngày. 
Tuy nhiên cùng một nhiệt độ thì hô hấp ở mùa xuân lớn hơn ở mùa thu, do ở mùa xuân 
âm độ thuận lợi hơn và thức ăn cho vi sinh vật cũng nhiều hơn. 


Một điểm khác biệt quan trọng nữa giữa không khí đất và không khí ngoài khí 
quyền là không khí đất thường có độ âm không khí cao đạt tới gần 100% độ âm không 
khí bão hoà trừ tầng sát mặt đất hoặc đất khô cạn lâu ngày. 


5.3. TRẠNG THÁI CỦA KHÔNG KHÍ Ở TRONG ĐẤT 
Theo trạng thái lý học, không khí đất chia thành: 
5.3.1. Không khí ở trạng thái tự do 


Không khí ở trạng thái tự do nằm trong những khoảng hồng phi mao quản và 
mao quản lớn. Không khí nằm trong những khoảng hồng tim phi mao quản có tác 
dụng tết nhất đối với sự sinh sống của cây trồng. Những khoảng hồng này là nguyên 
nhân tạo ra sự thông thoáng của đất. 


Đất càng khô thì lượng không khí càng tăng và khi đất khô tuyệt đối thì cuối 
cùng từ hệ thống 3 thể (lỏng + rắn + khí) sẽ biến thành hệ thống 2 thể: Răn và khí. 
Không khí trong những khoảng hồng phi mao quản dễ dàng chuyên động và hữu hiệu 
đối với cây trồng. Sự chuyển động của không khí giảm khi đường kính khe hở đất 
giảm. 

Không khí kín - hay còn gọi là không khí ân là một phần của không khí tự do 
chứa trong những lỗ hồng bị đóng kín không liên hệ với khí quyền, thực vật sử dụng 
chúng ngay tại chỗ. Thẻ tích của không khí kín trong đất được xác định bằng hiệu số 
giữa độ hồng chung và thê tích các lỗ hồng do nước chiếm khi độ âm ở trạng thái độ 
trữ âm toàn phân. 


5.3.2. Không khí ở trạng thái hấp phụ 


Đắt khô có khả năng hấp phụ một lượng lớn không khí chứa trong đất. Khí được 
đất hấp phụ có thể chia thành một số quá trình. 


- Quá trình hấp phụ lý học: Do việc tập trung khí trên bề mặt của những hạt đất. 


- Quá trình hấp phụ hoá học: Do tác động hoá học tương hỗ giữa đất và khí, ví dụ 
khi tác động của HO + CO2 lên CaCos tạo ra Ca(HCO);. 

Sự hấp phụ khí phụ thuộc vào cầu tạo của chúng. Chất khí cũng là những phân tử 
có cực.Sự hấp phụ càng mạnh khi tính lưỡng cực của chúng càng cao. 

Sự hấp phụ khí tỷ lệ thuận với áp suất của chúng và tỷ lệ nghịch với nhiệt độ, 
ngoài ra còn phụ thuộc vào bản chất của chất hấp phụ. Mùn và R;Os Có khả năng hấp 


phụ lớn sau đó đến. thạch anh, đá vôi và thạch cao. Sự hấp phụ khí trong đất xuất hiện 


S7 


khi độ âm nhỏ hơn độ hút âm cực đại. ở đất khô tuyệt đối, sự hấp phụ đạt đến trị số lớn 
nhất. 


5.3.3. Không khí ở trạng thái hoà tan 


Các khí khác nhau có độ hoà tan khác nhau trong nước. Các khí như NH:, HạS 
Và CO¿ Có độ hoà tan lớn nhất. áp suất hơi tăng, nhiệt độ giảm thì sự hoà tan của khí 
trong nước tăng. Khi tăng CO; trong không khí đất thì sẽ tăng CO; trong dung dịch đất 
và do đó tăng độ hoà tan của cacbonat, photphat, thạch cao và những phần khoáng 
khác của đất. 


Những tính chất ôxy hoá - khử của dung dịch đất được xác định băng sự hoà tan 
trong dung dịch các chất khí như O¿, H;, N;, HạS Và những khí khác. Ví dụ nước mưa 
có chứa ôxy hoà tan, ôxy này sẽ gây nên tính chất ôxy hoá của dung dịch đất. Càng 
xuống sâu ôxy cảng giảm hụt đi do hô hấp của động vật đất của rễ cây, của vi sinh vật; 
dung dịch đất sẽ có tính chất khử trội hơn. Trong phẫu diện đất sẽ phân chia thành 
ranh giới ôxy hoá - khử. Trên ranh giới này là quá trình ôxy hoá, dưới là quá trình khử 
chiếm ưu thế. 


Các điều kiện ôxy hoá - khử gây ảnh hưởng lớn đến các quá trình trong đất như 
việc khoáng hoá các chất hữu cơ, chuyên sắt từ dạng hoá trị 2 sang hoá trị 3 và ngược 
lại, chuyên vận chúng xuống các tầng sâu hơn; làm phân tán hoặc làm thay đổi câu 
trúc của đất. Quá trình này ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật 
và hoạt động của vi sinh vật trong đất. 


5.4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH PHẢN KHÔNG 
KHÍ ĐẤT 

Phương pháp xác định số lượng không khí trong đất là thông qua thê tích các khe 
hở chứa không khí (air-flled porosity). Việc xác định thường được tiến hành bằng 
cách lây mẫu đất ở trạng thái tự nhiên. Sau đó lượng không khí trong đất có thê đo trực 
tiếp băng thiết bị An Pycnometer hay là hiệu số của độ xốp tổng số và phần trăm thê 
tích nước đo được ở mẫu thí nghiệm. Độ xốp tổng số (%) được tính toán thông qua 
dung trọng và tỷ trọng (Chương 3) và phán trăm thể tích nước trong đất của mẫu thí 
nghiệm được xác định qua phương pháp sấy. Thành phần phần trăm của mỗi loại khí 
trong đất thường được xác định bằng phương pháp sắc ký khí (Gas Chromatograph). 
Đây là phương pháp phân tích hiện đại, đòi hỏi kỹ thuật phân tích tốt và thiết bị hiện 
đại. Chi tiết xác định phần trăm các loại khí trong không khí đất có thê tham khảo tại 
Bremmer và Blackmer (1982). 
5.5. SỰ TRAO ĐỎI KHÍ GIỮA KHÔNG KHÍ ĐẤT VÀ KHÍ QUYÊN 

Sự trao đổi khí giữa không khí đất và khí quyền là quá trình xảy ra một cách 
thường xuyên, liên tục và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc điều hoà chế độ 
không khí đất. Quá trình trao đổi giữa không khí đất và khí quyền xảy ra nhờ sự kết 
nối liên tục của các khe hở chứa không khí. Khi sự thông nhau giữa các khe hở chứa 


S8 


không khí bị gián đoạn do đất quá chặt hay đất bị ngập nước thì quá trình trao đổi này 
bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quá trình trao đổi khí diễn ra mạnh hay yếu là do sự tác 
động của một SỐ yếu tố như sự thay đôi về nhiệt độ, áp suất và độ ầm đất. Sự trao đổi 
khí giữa không khí đất và khí quyên xảy ra theo 2 cơ chế, đó là quá trình khuếch tán 
của các phân tử khí và quá trình di chuyên của cả khối khí. 

- Quá trình khuếch tản: 


Đây là quá trình trao đôi khí chính của đất. Sự khuếch tán của mỗi loại khí phụ 
thuộc vào hệ số khuếch tán của chúng. Đó là trị số được quyết định bởi tốc độ chuyên 
động nhiệt và chiều dài bước nhảy tự do. Chiều hướng khuếch tán của các phân tử khí 
phụ thuộc vào sự chênh lệch nồng độ giữa không khí đất và khí quyên. Phân tử khí sẽ 
khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp. Như vậy oxy luôn có xu 
hướng khuếch tán từ khí quyền vào đất và ngược lại cácboníc khuếch tán từ không khí 
đất ra ngoài khí quyền. 


Quá trình khuếch tán nhanh hay chậm do nhiệt độ quyết định. Khi nhiệt độ tăng 
thì chuyển động của các phần tử khí tăng nhanh nên tốc độ khuếch tán nhanh hơn. 


Sự khuếch tán của các phân tử khí trong. đất nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào 
tổng lượng khe hở và ầm độ đất. Tốc độ khuếch tán xảy ra nhanh ở những loại đất có 
độ xốp lớn, kích cỡ khe hở lớn (như đất cát) và âm độ nhỏ. Hệ số khuếch tán của một 
số loại khí trong điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn (25C) và áp suất khí quyên như bảng 
5.4. 


Quan sát bảng 5.4 ta thấy hệ số khuếch tán của các loại khí trong môi trường 
không khí nhanh hơn tới khoảng 10.000 lần so với trong môi trường nước. Điều này 
cho thấy khi đất có độ ẩm cao, các khe hở trong đất chứa đầy nước thì quá trình 
khuếch tán của oxy từ khí quyên vào trong đất hay khuếch tán của cacbonnic từ trong 
đất ra khí quyền là rất khó khăn và không đáng kẻ. 


-Sự di chuyển của cả khối khí: 


Đây là quá trình đi chuyên của cả khối khí từ khí quyền vào đất hoặc ngược lại, 
góp phân thay đổi thành phần không khí đất. Quá trình luân chuyển này phụ thuộc vào 
nhiều tác nhân như sự thay đổi về nhiệt độ, áp suất, âm độ đất, gió ... Nói chung quá 
trình này xảy ra do sự chênh lệch về áp suất giữa khối không khí đất và khí quyền. 
Khối khí sẽ đi chuyển từ nơi có áp suất cao tới nơi có áp suất thấp. Vì áp suất của khí 
quyền là tương đối ôn định nên tất cả các quá trình làm tăng áp suất của khối không 
khí đất như tăng nhiệt độ đắt, tăng ầm độ do mưa hay tưới, sự hình thành các loại khí 
do quá trình sinh học hay hoá học đều đây khối không khí đất ra ngoài khí quyền. 
Ngược lại các quá trình làm giảm áp suất của khối không khí đất như giảm nhiệt độ, 
ầm độ, sự tiêu hao oxy qua hô hấp của sinh vật sẽ tạo nên sự di chuyên của khối không 
khí từ khí quyền vào đất. 


S9 


Bảng 5.4. Hệ số khuếch tán ở điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn 


Loại khí Hệ số khuếch tán 
Trong môi trường không khí 
C0; 1,64 x 107 
O; 1,98 x 107 
Hơi nước 2,56x 107 
Trong tôi trường nước 
C0; 1,6 x 107 
O¿ 1,9x 107 
Na 23x10? 


Sự đi chuyên của dòng không khí trong đất có điểm giống và khác so với sự di chuyển 
của nước trong đất. Sự giống nhau của sự di chuyên của dòng không khí và nước là tốc độ và 
chiều hướng di chuyển của chúng đều phụ thuộc vào sự chênh lệch về áp suất. Sự khác nhau 
của sự di chuyên của dòng khí và dòng nước có nhiều nguyên nhân. Ví dụ: Nước bị ảnh 
hưởng nhiều của trọng lực nên luôn có xu hướng di chuyên xuống tầng sâu khi lực giữ nước 
của đất nhỏ hơn trọng lực, nhưng không khí ít bị ảnh hưởng của trọng lực do có tỷ trọng nhỏ. 
Mặt khác nước thường bị đất hút với lực tương đối lớn tạo ra lực hút mao quản nhưng lực hút 
của đất với không khí là không đáng kê 
5.6. TÍNH CHẤT CỦA KHÔNG KHÍ ĐẤT 


Những tính chất quan trọng của không khí đất bao gồm độ trữ khí, tính thắm khí, 
tính dẫn khí, v.v... 


5.6.1. Độ trữ khí 


Độ trữ khí là khả năng của đất có thể chứa được một lượng khí xác định trong nó. 
Đơn vị tính: % thể tích đất. 


Độ trữ khí phụ thuộc vào trạng thái của đất và của khí được chứa trong nó cũng 
như tất cả các điều kiện môi trường. Đất càng âm, càng chặt, nhiệt độ cảng cao, độ trữ 
khí càng giảm. 

Độ hồng (độ xốp) trong đất có thể biến động trong khoảng 25 - 80%, trong đất 
than bùn và tầng thảm mục rừng độ xốp có thê tới 90% thê tích của đất Bởi vậy độ trữ 
khí của đất khô có thẻ đạt tới 25 - 90% thê tích đất. 


Tuy nhiên trong đất bao giờ cũng có một lượng ầm nhất định, vì vậy thực tế độ 
trữ khí nhỏ hơn con số đã đưa. Độ trữ khí ở trạng thái âm đồng ruộng bé nhất của đất 
có ý nghĩa lớn. Đây là chỉ số rất quan trọng của đất, nó phụ thuộc nhiều vào kết cầu 
đất. Độ trữ khí của đất được đánh giá là đủ lớn để các hoạt động của các quá trình 
trong đất diễn ra bình thường nếu nó lớn hơn 15% thể tích chung của đất. 


90 


Nếu thể tích những khoảng hồng do không khí chiếm ở điều kiện độ trữ ẩm cực 
đại bằng 10 - 15% so với thể tích đất thì độ thoáng của đất sẽ không đủ. Trong trường 
hợp này cần thiết phải áp dụng những biện pháp thuỷ lợi hoặc những biện pháp canh 
tác thích hợp để làm tăng thêm độ thông thoáng. Độ trữ khí lớn nhất khi đất khô tuyệt 
đối, ở trạng thái này không khí hấp phụ và không khí tự do chiếm tất cả những khoảng 
hồng trong đất. 


5.6.2. Tính thấm khí 
Tính thắm khí là khả năng của đất để cho không khí đi qua nó. 


Tính thấm khí là tất yếu và tối cần thiết cho sự trao đổi không khí giữa đất và 
không khí trong khí quyền. Tính thâm khí càng lớn, sự trao đôi không khí giữa đất và 
khí quyên càng tăng, hàm lượng O; trong đất càng tăng và CO; càng giảm. Nghĩa là 
thành phần của không khí đất càng gần với thành phần của không khí trong khí quyền 
nếu tính thấm khí tăng. 


Trong đất, không khí được vận chuyền nhanh trong các khe hở liên tục và không 
chứa nước. Các khe hở càng lớn, sự thấm khí càng thuận lợi. Những đất có kết cấu, 
vừa có nhiều khe hở phi mao quản, sẽ có tính thấm khí cao. 


Tính thấm khí của đất còn chịu sự ảnh hưởng của áp suất khí quyên. áp suất khí 
càng lớn, không khí từ khí quyên vào đât càng nhiêu. 


Đơn vị để biểu diễn tính thấm khí của đất là số lượng không khí tính bằng mililit 
(m)) đi qua lớp đất có tiết điện 1 cm”, độ dày I cm” trong một đơn vị thời gian. 


Tính thấm khí của đất còn bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tốc độ hướng gió, sự 
khuếch tán của khí. 


5.7. BIỆN PHÁP ĐIÊU TIẾT CHẼ ĐỘ KHÔNG KHÍ ĐẤT 


Do nước và không khí “sống chung trong một ngôi nhà” đó là độ xốp đất do vậy 
các biện pháp cơ bản để điều tiết chế độ không khí như sau: 


- Điều tiết chế độ nước của đất thực chất cũng là điều tiết chế độ không khí đất. 
Nước ít hay nhiều không những ảnh hưởng tới tổng lượng không khí đất mà sự thay 
đổi âm độ đất còn thúc đây sự trao đôi của cả khối khí. 


Các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao độ xóp đất, kết cấu đất và tỷ lệ thích hợp 
giữa khe hở mao quản và khe hở phi mao quản cũng là những biện pháp kỹ thuật nâng 
cao độ thoáng khí của đất. Biện pháp cơ bản của khâu kỹ thuật này là tăng cường 
lượng chất hữu cơ cho đất qua trồng xen, trồng gối, nông lâm kết hợp, tận dụng sản 
phẩm phụ làm phân bón... và bón vôi. 


Các biện pháp kỹ thuật canh tác như lên luống, xới xáo, cày ảI, bón các loại phân 
có hàm lượng oxy cao như K;SƠ¿, (NH¿);SO¿...làm cỏ sục bùn với đất lúa nước có 
ảnh hưởng trực tiếp tới lượng oxy trong đất và sinh trưởng, năng suất của các loại cây 


9] 


trồng. 
Câu hỏi ôn tập: 
1 Nêu vị trí và vai trò của không khí trong đất? 
2. Nên thành phần không khi đất? 
3. Không khí trong đất tôn tại như thê nào? 
4. Nêu sở trao đổi khí giữa không khí đất và khí quyền ? 
5. Trình bày tính chất của không khí đất? 
6. Trình bày các biện pháp điêu tiết chê độ không khí đất ? 


92 


Chương 6 
NHIỆT ĐỘ ĐẤT 
6.1. VAI TRÒ W4 NGUÒN NHIỆT CUNG CÁP CHO ĐẤT 


Nhiệt độ có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất. Nhiệt độ khác nhau 
thì quá trình hình thành đất khác nhau. Sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm và giữa các 
mùa là cơ sở cho phong hoá lý học đá và khoáng vật. Đây là quá trình phong hoá đá 
chính tạo đất ở vùng ôn đới. Nhiệt độ cũng là yếu tô thúc đầy tốc độ của các phản ứng 
hoá học và sinh học trong đất. Do nhiệt độ cao nên quá trình phong hoá hoá học và 
sinh học thường xảy ra mạnh mẽ ở vùng nhiệt đới. Ngoài tác động đến quá trình phong 
hoá đá, tạo đất, nhiệt độ còn có tác động đến nhiều quá trình như chiều hướng và tốc 
độ của quá trình trao đối nhiệt và không khí giữa đất và khí quyền, quá trình bốc hơi 
nước nên liên quan chặt chẽ với quá trình hình thành kết von đá ong. Chính nhiệt độ đã 
tạo ra các loại đất vùng ôn đới và đất vùng nhiệt đới có thành phần và tính chất rất 
khác nhau. 


Nhiệt độ đất cũng như nhiệt độ không khí có ảnh hưởng rõ rệt tới tốc độ sinh 
trưởng và phát triển của cây. Trong ca dao Việt Nam có câu: 


“Mạ chiêm ba tháng chưa già, 
Mạ mùa một tháng äắt là chăng non” 
Sự thúc đây tốc độ sinh trưởng cây của nhiệt độ được thể hiện ở 2 khía cạnh: 


+ Khía cạnh thứ nhất là nhiệt độ có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sinh lý của 
cây. Mỗi loại cây trồng có thê sinh trưởng và phát triển trong một khoảng nhiệt độ nhất 
định. Như ngô có thể nảy mầm ở nhiệt độ 7° — 10°C nhưng nhiệt độ tối thích là 38” - 
40°C. Ngược lại các cây trồng ôn đới có nhiệt độ tối thích thấp hơn, chỉ vào khoảng 
16PC - 21°C. Khi nhiệt độ quá thấp hay quá cao đều làm ngừng trệ hoạt động sinh lý 
của cây, ức chế quá trình sinh trưởng và phát triển. 

+ Khía cạnh thứ hai là nhiệt độ và không khí còn ảnh hưởng gián tiếp tới sinh 
trưởng và phát triển của cây thông qua ảnh hưởng tới tính chất đất. Nhiệt độ cao về 
mùa hè thúc đây các phản ứng lý hoá sinh trong đất như quá trình khoáng hoá chất hữu 
cơ và mùn cung cấp các chất khoáng dễ tiêu như NH¿Ì, NOx, K”... cho cây. Nhiệt độ 
đất cũng làm tăng khả năng hoà tan các chất dinh dưỡng trong đất... Như vậy khi nhiệt 
độ tăng, về cơ bản là làm tăng khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất. Đất thường 
có khả năng cung cấp chất dinh dưỡng ở mùa hè lớn hơn so với ở mùa đông. 

Nguồn nhiệt cung cấp cho đất là từ ánh sáng mặt trời, từ các phản ứng sinh học 
trong đất, từ lòng đất và các chất phóng xạ... Nhiệt độ đất bị chi phối bởi các yếu tố 
ảnh hưởng tới các quá trình hấp thu và mất nhiệt của đất như hướng dốc, độ âm, thành 
phần cơ giới, độ che phủ mặt đất... 


93 


Nguôn nhiệt chính cung cấp cho đất là từ năng lượng tia sáng mặt trời. Năng 
lượng tia sáng mặt trời chiếu thăng góc trên l cm” mặt đất trong 1 phút khoảng 1.946 
calo. Tuy nhiên chỉ có một phần lượng nhiệt trên tới được mặt đất một phần lớn khi tới 
mặt đất bị phản xạ, khúc xạ, hấp thụ bởi mây, bụi và các loại khí trong khí quyền. 
Người ta dự đoán rằng ở những vùng khí hậu khô, ít mây, có thể có tới 75% năng 
lượng ánh sáng chiếu tới mặt đất. Ngược lại ở những nơi khí hậu ầm, nhiều mây chỉ có 
khoảng 30 - 45% năng lượng mặt trời chiếu tới mặt đất và trung bình toàn cầu xấp xỉ 
50%. Khi chiếu tới mặt đất thì khoảng 30 - 45% năng lượng lại bị mất vào khí quyền 
do quá trình phản xạ hay phát nhiệt của đất. Cây chỉ sử dụng được vào khoảng 3% cho 
quang hợp vả các quá trình trao đổi khác. Đất hút nhiệt và giữ lại trong đất chỉ được 
khoảng 5 - 15%. Hầu như một số lượng lớn nhiệt còn lại bị tiêu hao do quá trình bốc 
hơi nước từ mặt đất và thoát hơi mặt lá. 


Song song với nguồn nhiệt chính cung cấp cho đất từ mặt trời, một nguồn nhiệt 
khá lớn được sinh ra từ các phản ứng sinh hoá học trong đất. Nguồn nhiệt này chủ yếu 
được sinh ra từ quá trình phân giải xác hữu cơ bởi vi sinh vật. Nguồn nhiệt này tuy 
không lớn nhưng rất có ý nghĩa trong việc điều tiết nhiệt độ đất cho các vườn ươm, 
ruộng mạ và các cây trồng vụ đông xuân ở nước ta.Bón phân hữu cơ cho các cây trồng 
vụ đông xuân không những cung cấp chất dinh dưỡng cho cây mà còn là điều tiết chế 
độ nhiệt của đất. 


Ngoài những nguồn nhiệt trên đây các nguồn nhiệt khác như từ các chất phóng 
xạ, nhiệt từ lòng đất... có vai trò không lớn. 


Tóm lại: Năng lượng từ ánh sáng mặt trời là có ý nghĩa nhất, nó quyết định tới 
chế độ nhiệt của đất. ở những vùng gần xích đạo cường độ chiếu sáng lớn thì nhiệt độ 
đất cao, ngược lại ở những vùng xa xích đạo cường độ chiếu sáng nhỏ nên nhiệt độ đất 
thấp. Cũng tương tự như vậy đất lạnh vào mùa đông và âm vào mùa hè. 


6.2. CÁC TÍNH CHÁT NHIỆT CỦA ĐẤT 
6.2.1. Tính hấp thụ nhiệt của đất 


Tính hấp thụ nhiệt của đất phản ánh khả năng hấp thụ năng lượng từ ánh sáng 
mặt trời của đất. Đây là một đại lượng đặc trưng cho chế độ nhiệt của đất và nó phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như hướng dốc, trạng thái mặt đất, màu sắc đất. 


Hướng dốc có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tiếp nhận ánh sáng mặt trời của 
đất. Hướng Nam nhận được nhiều ánh sáng nhất, ngược lại hướng Bắc nhận được ít 
ánh sáng mặt trời nhất. Hướng Đông và hướng Tây nhận được số lượng ánh sáng mặt 
trời không khác nhau nhiều nhưng hướng Tây có nhiệt độ cao hơn. Điều này xảy ra 
bởi vì nửa ngày buổi sáng khi hướng Đông nhận được ánh sáng, khi đó ầm độ đất cao, 
nên hầu hết lượng nhiệt bị tiêu hao cho sự bay hơi nước. Ngược lại đến buổi chiều khi 
được chiếu sáng sườn hướng Tây hấp thụ hầu hết lượng nhiệt này bởi độ âm đất vào 
buổi chiều tương đối thấp ở tầng mặt. Từ sự phân tích trên đây, nhiệt độ đất cao nhất ở 


94 


hướng Nam, rồi hướng Tây, hướng Đông và thấp nhất là ở sườn phía Bắc (chênh lệch 
từ 3 — 50°C). Màu. sắc đất khác nhau thì khả năng hấp thụ nhiệt khác nhau. 


Màu sắc càng đậm thì tính hút nhiệt càng cao. Sức hút nhiệt tuỳ theo màu sắc của 
đất như sau : 


Màu đen > màu xanh > màu đỏ > màu vàng> màu trăng. 


Điều đó không có nghĩa rằng đất màu đen có nhiệt độ cao hơn so với đất màu 
vàng nhạt. Mà xu hướng ngược lại thường là đúng bởi vì đất màu đen thường là đất 
nhiều mùn có hàm lượng nước cao. Chính vì vậy đất đen có nhiệt dung ]ớn, khả năng 
mất nhiệt do bốc hơi nước lớn. Ngoài ra với kết cầu tốt của đất nhiều mùn vì khả năng 
dẫn nhiệt kém. Với những nguyên nhân đó, đất đen thường có nhiệt độ thấp hơn đất 
màu xám, màu vàng từ 1 - 2°C Vào ban ngày nhưng lại giữ được nhiệt của tầng mặt 
vào ban đêm. 


Trạng thái mặt đất bằng phẳng hay gỗ ghê quy định của bề mặt tiếp xúc của đất 
với khí quyên. Đất có bề mặt gồ ghê, có diện tích bề mặt lớn nên hấp thu nhiệt từ ánh 
sánh mặt trời cao hơn so với đất bằng phắng, nên có nhiệt độ cao hơn. Tuy nhiên về 
ban đêm đất có bề mặt gỗ ghè lại phát nhiệt mạnh hơn nên lại có nhiệt độ thấp hơn so 
với đất bằng phẳng. 

Âm độ đất là chỉ tiêu ảnh hưởng lớn tới khả năng hút nhiệt và mất nhiệt của đất. 
Đất âm thường có màu sắc đậm hút được nhiều nhiệt hơn. Tuy nhiên nhiệt độ đất thay 
đôi chậm bởi đất âm có nhiệt dung lớn. Ngoài ra sự bốc hơi nước làm tiêu hao lượng 
nhiệt trong đất. Đề bay hơi được 1 g nước ở 20°C Cần khoảng 540 calo. Để làm giảm 
âm độ đất từ 25 % xuống còn 24 % với giả thiết rằng lượng nhiệt được cung cấp hoàn 
toàn từ đất, thì nhiệt độ đất sẽ giảm khoảng 12C (Brady, 1984). 


Tóm lại: Đất âm có nhiệt độ thấp hơn đất khô vào mùa hè, ban ngày khi đất được 
chiếu sáng. Nhưng đất âm có nhiệt độ cao hơn vào ban đêm, mùa đông khi quá trình 
mất nhiệt diễn ra (Bảng 6. 1). 


Độ che phủ mặt đất có ảnh hưởng lớn đến khả năng hấp thụ và mắt nhiệt của đất. 
Có thể thấy ảnh hưởng của che phủ tới một số chỉ tiêu sau: 

+ Che phủ mặt dết làm giảm khả năng hấp thu nhiệt khi có ánh sáng mặt trời 
chiếu tới (làm giảm nhiệt độ về mùa hè). 

+ Làm giảm lượng nhiệt bức xạ vào khí quyền (tăng nhiệt độ đất về ban đêm và 
mùa đông). 


+ Ngoài ra nó làm giảm sự mât nhiệt do gió, bôc hơi bê mặt... 


95 


Bảng 6.1 : Nhiệt độ.đất nơi có tưới và không tưới 
(Theo Ngô Nhật Tiến - 1967) 


Độ sâu (cm) Tháng 1 (rét) Tháng 6 (nóng) 
Không tưới Tưới Không tưới Tưới 
19,4 20,0 39,0 36,8 
5 17,0 18,1 32,6 32,4 
10 17,3 l2 312 31,0 
20 18,1 18,2 30,1 Áo Nội 
40 21,6 29,8 209 28,7 
S0 22,6 VU Ni 28,2 SÁT Dựi 
160 ¬ ¬ 26,2 26,0 


Ngoài các yếu tô ảnh hưởng trực tiếp trên đây tới khả năng hấp thu và mắt nhiệt 
của đất, một số tính chất đất như thành phần cơ giới đất, hàm lượng mùn trong đất 
cũng có ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ nhiệt của đất thông qua chế độ nước trong 
đất. 

6.2.2. Nhiệt dung của đất 


Nhiệt dung của đất là số lượng nhiệt tính bằng calo cân thiết để đốt nóng một 
đơn vị trọng lượng 1 gam đất khô kiệt lên 1C gọi là nhiệt dung trọng lượng ký hiệu là 
Œ, 

Hoặc, nhiệt dung của đất là số lượng nhiệt tính ta cam cân thiết để đốt nóng một 
đơn vị thể tích (I cm”) đất khô kiệt lên 1°C gọi là nhiệt dung thể tích, ký hiệu là Cụ. 

Nhiệt dung trọng lượng và nhiệt dung thê tích quan hệ với nhau bằng công thức: 

C=C 
Trong đó: 
D: Tỷ trọng của đất 
Ct : Nhiệt dung trọng lượng 


Nhiệt dung của đất phụ thuộc vào thành phần cơ giới và khoáng vật, độ xốp 
hàm lượng chất hữu cơ của đất, độ ẩm và hàm lượng không khí đất. Nhiệt dung thê 
tích của nước gần gấp đôi của phần khoáng. Trong khi đó nhiệt dung thể tích của 
không khí lại xấp xỉ bằng không. Chính vì thế đất có kết cầu tết khi khô nhiệt dung 
nhỏ và tăng dần khi độ âm tăng. Cùng một loại đất với độ âm khác nhau thì nhiệt dung 
cũng khác nhau. 


96 


Bảng 6.2: Nhiệt dung của một số chất (calo/g(cem”)/độ) 


(Theo Cao Liêm và công sự) 


Loại chất Nhiệt dung trọng lượng Nhiệt dung thể tích 
cát thạch anh 0,196 0,517 
Sét 243 0,515 
Chất hữu cơ 0,417 0,601 
Nước 1,000 1,000 
Không khí 0,24 0,000306 


Qua số liệu bảng 6.2 ta thấy đất có thành phần cơ giới nặng, hàm lượng mùn cao 
thì nhiệt dung lớn. Với những loại đất này nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa các mùa 
dao động nhỏ. Nghĩa là đất sét có nhiệt độ thấp hơn đất cát ở mùa hè, nhưng cao hơn ở 
mùa đông. Đất cát nóng nhanh nhưng lạnh nhanh. 


Bảng 6.3: Nhiệt dung thể tích của các loại đất có liên quan đến độ âm 


(Theo Ngô Nhật Tiến - 1967) 


Loại đất Độ âm đất theo % độ âm bão hoà 
0 20 50 80 100 
Đất cát 0,35 0,40 0,48 0,58 0,72 0,63 
Đất sét Mùn 0,26 0,36 0,53 0,75 0,75 0,90 
Than mùn 0,15 0,30 0,52 0,56 0,90 0,94 
0,20 0,32 


với số liệu bảng 6.3 có thể thấy rằng nhiệt dung thể tích của các loại đất phụ 
thuộc rất nhiều vào độ xốp và độ âm của đất 


Với đất cát có độ xốp thấp, sức chứa ẩm đồng ruộng thấp nên khi khô nhiệt dung 
cao hơn đất sét, còn khi độ âm tương đối tăng do trong đất cát có lượng nước tuyệt đối 
nhỏ hơn đất sét nên nhiệt dung của đất cát nhỏ hơn. 6.2.3. Độ dẫn nhiệt của đất 


Độ dẫn nhiệt của đất là lượng nhiệt tính bằng cam truyền qua diện tích đất 1 
cm”, của lớp đất có độ dày 1 cm khi nhiệt độ chênh lệch giữa 2 lớp là lọc trong thời 
gian Ì giáy. 

Độ dẫn nhiệt của đất phụ thuộc nhiều vào thành phần khoáng vật, chất hữu cơ độ 
xốp lượng nước và không khí trong đất. Các khoáng vật khác nhau có độ dẫn nhiệt 
khác nhau. Trong đó phần nước của đất cũng có độ dẫn nhiệt lớn, khoảng 25 lần so với 
độ dân nhiệt của không khí đất (Bảng 6.4). 


97 


Bảng 6.4: Độ dẫn nhiệt của một số vật chất 


(Theo A.M. Sulgin - 1965) 


Vật chất Độ dẫn nhiệt (Cal/em”/s) 
Penpat 0,0058 
Thạch anh 0,0025 - 0,0067 
Đá vôi 0,0040 
Nước 0,0012 
Không khí đất 0,00005 


Do không khí đất có độ dẫn nhiệt cực nhỏ, đất có lượng không khí nhiều có độ 
dãn nhiệt nhỏ. Như vậy khi đất khô thì đất truyền nhiệt qua các phần răn và không khí 
đất nên độ dẫn nhiệt của đất nhỏ. Khi độ ẩm tăng lên, nước thay thế không khí trong 
khe hở, do vậy độ dẫn nhiệt của đất tăng nhanh. 


Độ dẫn nhiệt của đất phụ thuộc rất nhiều vào độ xốp đất. Khi đất có độ xốp cao, 
đặc biệt là đất khô, độ dẫn nhiệt rất thấp 


Bảng 6.5 cho thấy ảnh hưởng của đồng thời về thành phần thể rắn trong đất (cát, 
sét hay mùn), độ xốp và hàm lượng nước trong đất tới độ dẫn nhiệt của đất. 


6.3. MỘT SỐ YÊU TÓ ẢNH HƯỚNG TỚI NHIỆT ĐỘ ĐẤT 
Nhiệt độ đất luôn thay đối theo thời gian 


Nhiệt độ đất phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi của chế độ chiếu sáng và nhiệt độ 
của khí quyên, mà chế độ chiếu sáng và nhiệt độ khí quyền thay đổi liên tục theo thời 
gian trong ngày và theo các mùa vụ trong năm. Chính vì vậy nhiệt độ đất cũng thay 
đổi theo thời gian trong ngày và mùa vụ trong năm. Tuy nhiên sự thay đổi nhiệt độ của 
các tầng đất trong phẫu diện theo thời gian cũng rất khác nhau. Nhiệt độ đất thay đổi 
mạnh trên tầng mặt và thông thường nhiệt độ đất ở độ sâu 0,8 m ít thay đổi theo thời 
gian trong ngày cũng như mùa vụ trong năm. Vào ban ngày ở mùa hè nhiệt độ đất 
giảm theo độ sâu tầng đất và nhiệt truyền từ bề mặt xuống tầng sâu. Vào mùa đông sự 
phân bó nhiệt có chiều hướng ngược lại. 


98 


Bảng 6.5. Độ dẫn nhiệt của một số loại đất 


(Theo D. Hillel - 1998) 


Loại đất Độ.xốp (%) Độ âm Độ dẫn nhiệt 
(% thể tích) (107 Cal/cm”/s) 

40 0,0 0,7 

Đất cát (sang) 40 0,2 4,2 
40 0,4 s2 

40 00 06 

Đất sét (đay) 40 02 2,8 
40 0,4 3,8 

80 0,0 0,14 

Đất mùn (peat) S0 0,2 0,7 
80 0.4 12 


Nhiệt độ đất với thành phần cơ giới đất 


Thành phần cơ giới đất có ảnh hưởng tới khả năng truyền nhiệt của đất nên ảnh 
hưởng tới nhiệt độ đất. Sự thay đổi của nhiệt độ đất phụ thuộc vào thành phần cơ giới 
của đất như sau: 


Đất cát > đất thịt > đất sét 


Điều này liên quan đến nhiệt dung của đất và độ dẫn nhiệt của đất. Thông thijờng 
nhiệt dung và độ dẫn nhiệt của đất sét > đất thịt > đất cát. Tuy nhiên, chúng ta rất khó 
đoán đất cát, thịt hay sét có nhiệt độ cao hơn hay thấp hơn trong các thời điểm khác 
nhau của một năm. Ví dụ: Khi có mưa các loại đất trên có thê đều bão hoà nước. Đất 
có thành phần cơ giới nhẹ thường có khả năng giữ nước kém nên tiêu nước nhanh. 
Như vậy đất có thành phần cơ giới nhẹ thường có nhiệt dung và độ dẫn nhiệt thấp hơn 
so với đất có thành phần CƠ giới nặng sau khi mưa vài ngày. Nếu sau mưa, nhiệt độ 
không khí cao, chế độ chiếu sáng tốt thì nhiệt độ của đất cát > đất thịt > đất sét nhưng 
nếu nhiệt độ không khí thấp thì nhiệt độ đất cát < đất thịt < đất sét. 

Nhiệt độ đất với độ âm 

Âm độ đất ảnh hưởng tới nhiệt độ đất thông qua nhiệt dung đất, độ dẫn nhiệt của 
đất và lượng nhiệt mắt do bốc hơi nước. Khi âm độ tăng nhiệt dung của đất tăng mạnh 
do nhiệt dung của nước lớn hơn nhiều so với nhiệt dung của phần khoáng và không 
khí đất. Chính do nhiệt dung của đất cao khi độ âm cao nên đất có độ âm cao thường 
có biên độ nhiệt độ thay đổi theo ngày đêm nhỏ và ngược lại đất khô có biên độ nhiệt 
độ thay đổi lớn (chóng nóng chóng lạnh). Độ dẫn nhiệt của đất - một nhân tố ảnh 
hưởng quyết định đến khả năng truyền nhiệt của đất, cũng phụ thuộc nhiều vào ẩm độ 
đất. Khi âm độ tăng độ dẫn nhiệt tăng nhanh, đất có khả năng dãn truyền nhiệt tốt. 


99 


Nhiệt độ của đất âm thường ít biến đổi hơn đất khô là do quá trình bốc hơi nước làm 
giảm nhiệt độ đất khi nhiệt độ cao hay ngưng tụ toả nhiệt khi nhiệt độ không khí thấp. 


6.4. BIỆN PHÁP ĐIÊU TIẾT CHẾ ĐỘNHIỆT CỦA ĐẤT 


Chế độ nhiệt của đất là một chỉ tiêu khó điều chỉnh. lạc dù vậy có thể dùng một 
số phương pháp sau đề điều chỉnh nhiệt độ đất: 


6.4.1. Che phủ mặt đất 
Đây là một biện pháp được đánh giá là thực sự có hiệu quả cho việc điều 


tiêt chê độ nhiệt trong đât. Tác dụng che phủ không những điêu tiệt chê độ nhiệt 
mà còn có nhiêu vai trò khác như giữ âm, bảo vệ đât chông xói mòn, hạn chê cỏ dại... 


Che phủ đất có tác dụng làm giảm nhiệt độ đất về mùa hè do hạn chế được 
lượng ánh sáng mặt trời chiếu thắng vào đất. Đồng thời che phủ có tác dụng giữ được 
ấm cho đất về mùa đông do che phủ hạn chế được sự mất nhiệt qua bức xạ nhiệt bởi 
hơi nước và do gió. 

Đề áp dụng biện pháp kỹ thuật này thì việc tăng cường trồng xen, trồng gối, tận 
dụng sản phẩm phụ rất cần được quan tâm. 


6.4.2. Điều tiết chế độ nhiệt của dết 


Có thê nói điều tiết chế độ nước cũng chính là điều tiết chế độ nhiệt của đất Như 
ta đã biết nhiệt độ đất phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ẩm. Nước ảnh hưởng đến nhiệt 
dung đất, bốc hơi làm mất nhiệt của đất... 


Tưới nước cho đất có tác dụng làm giảm nhiệt độ đất về mùa hè do tăng nhiệt 
dung đất và tăng cường quá trình bốc hơi. Nhưng đất được tưới lại có nhiệt độ cao hơn 
đất không tưới ở mùa đông. Do đất có nhiệt dung lớn nên nhiệt độ giảm chậm. 


Ví dụ: Trong kinh nghiệm chống rét cho mạ xuân của nông dân Việt Nam người 
ta thay nước vào ruộng mạ lúc chiều tối và tiêu nước ở ruộng mạ vào sáng hôm sau. 
Đây chính là biện pháp lợi dụng nước để làm tăng nhiệt dung đất. Ban đêm do cần để 
đất giảm nhiệt độ chậm nên nông dân tháo nước vào đề tăng nhiệt dung đất. Ngược lại 
vào ban ngày nông dân tháo nước ra để làm giảm nhiệt dung, giúp cho đất tăng nhanh 
nhiệt độ khi có chiếu sáng của mặt trời. 

6.4.3. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật khác 

Các biện pháp phủ hợp và khai thác chế độ nhiệt hiện có là: 

- Chọn cơ cầu cây trồng chịu rét cho vụ đông, đặc biệt là các loại cây trồng sườn 
Bắc. 

- Bồ trí thời vụ Ø1€O trồng sao cho giảm được tác động xấu của nhiệt độ khắc 
nghiệt như thời gian gieo trồng, thời kỳ cây còn non, cây ra hoa trùng vào thời gian 
nhiệt độ quá thấp. ... 


100 


Câu hỏi ôn tập: 
1. Nên vai trò và nguôn nhiệt cung cấp cho đất? 
2. Trình bày các tỉnh chất nhiệt của đất? 
3. Trình bày các yêu tố ảnh hưởng tới nhiệt độ đất 


4. Trình bày các biện pháp điều tiết chê độ nhiệt độ đất ? 


101 


Chương 7 
MÀU SẮC ĐẮT 
7.1. KHÁI NIỆM VẼ MÀU SẮC ĐẮT 


Màu sắc đất phản ánh đặc điểm phát sinh phát triển của đất liên quan tới các 
thành phần hoá lý học trong đất. 


Màu sắc đất còn thể hiện tình trạng dinh dưỡng và sự thay đổi chất lượng đất 
trong quá trình canh tác. Nhiều nhà nghiên cứu đã sử dụng màu sắc đất để đánh giá 
tình trạng dinh dưỡng và một số tính chất đất đai. 


Mỗi loại đất thường có màu sắc đặc trưng khác nhau. Người ta thường căn cứ 
vào màu sắc đất để đặt tên cho các loại đất. Ví dụ: đất đỏ, đất đỏ vàng, đất nâu, đất 
đen. 


Trong cùng một loại đất, màu sắc đất có thê thay đôi phụ thuộc vào các thành 
phần hoá học đất thay đổi trong quá trình phát triển của đất. Ví dụ, cùng loại đất xám 
nhưng khi còn là đất rừng thì thường có màu xám đen hơn so với khi đã chuyển sang 
đất trồng trọt do trong đất rừng hàm lượng chất hữu cơ (mùn) cao hơn. 


Màu sắc đât thay đối theo chiều sâu. Trong phẫu diện đất, ở tầng mặt đất thường 
có màu xám hoặc đen. Theo chiêu sâu của đât màu đen xám giảm dân, thay vào đó các 
màu vàng, đỏ vàng tăng lên. 


7.2. ẢNH HƯỚNG CỦA NGUYÊN TÓ HÓA HỌC TRONG ĐẤT TỚI MÀU 
SẮC ĐÁT 


Trong sô các nguyên tô của quyên đât cân tách ra phân nhóm các nguyên tô đặc 
biệt mà hợp chât của chúng có ảnh hưởng đên màu sắc của đât, đó là các 


nguyên tô C, Fe, Mn, Ca. Silic có thể được xếp vào nhóm này vì hợp chất silic 
chiếm một khối lượng lớn trong đất và bỗ sung thêm vào mâu trắng ban đầu của đất. 


Những chât tạo nên màu sắc của đât và các tâng đât được gọi là những chât màu 
của đât. Sau đây là một sô chât màu chủ yêu của đât: 


+ Mangan thường làm cho đất có màu tối, nền đen là do trong đất có pirohazit 
MnO2 nhưng bản thân màu này cũng khác nhau. 


+ Trong những điêu kiện khử, việc tạo thành các sunfua kim loại cũng làm cho 
đât có mâu tôi, hâu hêt là màu đen. 


+ Các hợp chất của sắt cho màu sắc rõ ràng và đa dạng nhất trong các phẫu diện 
đất. Phổ màu do các hợp chất của sắt gây nên rất rộng. Đó là màu vàng, màu vàng 
rơm, màu đỏ, màu nâu, màu ong (vàng lẫn xanh), màu xanh lam, màu đen. Hầu như tất 
cả các đá tạo thành đất tơi bở đều có chứa các hợp chất của sắt ở một mức độ nào đó. 
Nền màu phổ biến trong phẫu diện đất là màu vàng rơm hoặc màu nâu, nhưng đo có sự 


102 


phân bó lại sắt trong phẫu diện đất nên màu này có thê nhạt đi hoặc đậm lên và trong 
nhiều đất mầu sắc trở nên không đồng nhất do việc hình thành oscotein (cát tâm sắt) 
chứa sắt. Màu sắc đặc biệt không đồng nhất do sắt gây nên xuất hiện trong các đất có 
các quá trình ôxy hoá khử. 


+ Đôi với những hợp chât của cacbon có ảnh hưởng 2 mặt đên màu sắc của đât 
Đó là các hợp chât cacbon vô cơ thường có màu sáng, còn các hợp chât cacbon hữu cơ 
thường tạo màu sẫm cho đất. 


Các hợp chất vô cơ của các cacbon đặc biệt là nhóm cacbonat (cacbonat ma gie 
và cacbonat can xi) làm cho đất có màu trăng. Những cacbonat của các kim loại kiềm 
thổ phân tán rộng trong đất, hoặc là do các quá trình biến đổi hoá học tạo thành các 
hợp chất mới như thê sợi giả, mắt trăng.... Đặc trưng chung của các chất này là có màu 
sáng, nhưng khi tập trung những cacbonat phá tán lại, màu của chúng không đồng 
nhất, có các vết đm đặc trưng. 


Ngược lại với các hợp chât cacbon vô cơ, các hợp chât hữu cơ của cacbon làm 
cho đât có màu sẵm, nâu và hâu hết làm cho đât có màu đen, màu này biểu hiện rõ 
nhât là trong các đât checnozem (đât đen). 


Nhìn chung màu sắc của đất rất phức tạp, nhưng cơ bản là sự pha trộn hoặc kết 
hợp của 3 màu sắc cơ bản: Màu đen (chủ yếu là mùn hoặc MnO;), màu đỏ (Chủ yếu là 
FezOa) Và màu trăng (chủ yếu là khoáng sét kaolinit, SiO› hoặc CaCoa), S.A.Zakharop 
đã xây dựng một tam giác màu thể hiện sự pha trộn phối hợp giữa các màu sắc cơ bản 
của đất (Hình 7./). 


Đen (mùn) 


(Fe;Oz.nH;O) Da cam Vàng Vàng nhạt (SiO;,,AI;O;,CaCO:) 


Hình 7.1: Sơ đồ tam giác màu của Zakharov 


103 


7.3. CHÍ THỊ VỀ MÀU SẮC ĐẤT LIÊN QUAN VỚI TÍNH CHÁT VÀ VIỆC SỬ 
DỤNG ĐẮT 


Theo Edward Plaster (1997), màu sắc đất là một trong những chỉ tiêu quan trọng 
để đánh giá tình trạng của đất. Có thể căn cứ vào màu sắc đất để quyết định việc sử 
dụng đất. Màu sắc đất được coi như là biến phụ thuộc của hàm SỐ phát triển đất, trong 
đó các biến độc lập bao gồm các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, canh tác. 


Đất có màu trắng hoặc máu sáng thường có độ phì thấp bởi vì có thể đất bị rửa 
trôi mạnh hoặc đất có chứa nhiều muối. Việc điều chỉnh bằng các biện pháp thuỷ lợi, 
bón phân cân đối hoặc khử mặn trong đất sẽ góp phần làm tăng độ phì của những loại 
đất này. 

Đất có màu đen chứa nhiều mùn thê hiện độ phì của đất cao. Tuy nhiên đối với 
đất lầy thụt thường có thành phần hữu cơ cao nhưng chưa chắc đã tết vì mức độ giây 
hoặc mức độ yếm khí của loại đất này rất cao. 

Đất có màu nâu, vàng và đỏ thường thể hiện sự có mặt của oxit sắt trong đất Màu 
đỏ là chỉ thị của sự thoát nước tốt. Đất có sự thoáng khí tết (đầy đủ ôxy) góp phân tạo 
nhiều oxit sắt trong đất. 

Màu xám xanh trong đất thường thể hiện trạng thái khử. Đó là chỉ số đất thiếu ô 
xy. Sự thiếu ô xy có thể do ngập nước. Đây cũng là chỉ số thể hiện đất có sự thoát 
nước kém, thường kẻm theo hiện tượng giây mạnh ở những nơi ngập nước. 

Bảng 7.1 : Bảng hướng dẫn sử dụng mâu sắc đất của Mỹ để đánh giá mức độ 
thoát nước tự nhiên trong đâầt (nguôn USDA - Edward - 1997) 
Mức độ thoát nước Mô tả 


Rât kém Ở những vùng thâp, hay nơi ngập nước, tâng mặt có màu đen 
và màu xám ở dưới tâng A, AB. Mực nước ngâm gân tâng mặt 
và liên tục quanh năm. 


Kém Mực nước ngâm cao nhưng không thường xuyên quanh năm, 
có màu xám và màu đen ở tâng mặt, màu xám ở tâng B. Tâng 
B có chứa nhiêu hạt kêt von màu nâu đỏ (brownish mottles) 


Trung bình Màu xám và nâu ở tâng A, có thê có một sẽ hạt kết von màu 
xám ở táng B (giây mottles) 

Tốt Nhiêu kết von (mottles), có thê có mộtssô hạt kết von ở dưới 
tầng B 

Rất tốt Đất cát có độ thoát nước tết, đât trên sườn dốc 


7.4. PHỎ MÀU SẮC VÀ SỰ PHÁN XẠ ÁNH SÁNG CỦA ĐẤT 


Đánh giá vai trò của các nguyên tô riêng biệt và các hợp chât của chúng trong 
việc hình thành màu sắc của đât và độ đậm nhạt của các mảu trong đât, chúng ta có thê 


104 


dựa trên hệ thống quốc tế về sự đôi màu sắc, trong đó màu được xác định bởi các phần 
của các màu điều kiện (xanh lam, xanh lục, đỏ) trong các màu nghiên có Trong nhiều 
trường hợp đề thuận lợi hơn và có nhiều thông tin hơn người ta sử dụng khả năng phản 
xạ của đường cong phổ. 

Đối với màu sắc của đất thường chỉ chú ý tới vùng ánh sáng khả kiến (ánh sáng 
có bước sóng từ 400 đến 750 mm). Một loại đất bất kì đều có bề mặt gỗ ghê vì vậy khi 
có ánh sáng đập vảo thì ánh sáng sẽ được phản xạ theo tất cả các hướng. Sự phản xạ 
như vậy được gọi là sự khuếch tán. 


Đề đặc trưng định lượng cho sự phản xạ khuếch tán người ta sử dụng hai đại 
lượng: Hệ số phản xạ và hệ số độ chói (độ sáng) 


- Hệ sô phản xạ: 


Là tỉ lệ giữa cường độ của bức xạ phản xạ theo tất cả các hướng(®)) với cường 


độ của dòng bức xạ đập vào bê mặt đất(®g,) và được ký hiện bằng chữ p. 


củi 
P Đạp 


- Hệ sông chói: 


Là tỉ lệ giữa dòng bức xạ (cường độ bức xạ) được phản xạ bởi bê mặt đất theo 
một hướng vào đó với dòng bức xạ đập vào bê mặt đất. 


Hệ số độ chói tìm được ở các cự ly đo của khả năng- phản xạ của đất, khi nghiên 
cứu từng khu vực của bề mặt đất quan sát được một góc xác định nào đó. Đề tìm được 
hệ số phản xạ cần phải đo các bức xạ, phản xạ theo tất cả các hướng, có thể dùng khối 
cầu hoặc quả cầu Taylor (#ình 7.2). 

Đây là một quả cầu rỗng bên trong được phủ một chất chuẩn có khả năng phản 
xạ gần như 100%. Chất đó có thê là MgO, BaSO;¿ hay thủy tinh đặc biệt. Mẫu đất đã 
chuẩn bị được đặt vào một cuvet, sau đó đặt cuvet này vào khe hở của quả cầu sao cho 
bề mặt đất tiếp xúc với bề mặt bên trong của quả cầu. Dòng 

sáng phản xạ ®; từ bề mặt đất hoàn toàn ở bên trong của quả cầu khi bề mặt của 
nó phản xạ nhiều lần. Như vậy khi chiếu vào bên trong quả cầu sẽ thu nhận được 
những bức xạ tỉ lệ với cường độ bức xạ của đất. 

Khả năng phản xạ phổ và khả năng phản xạ toàn phần có sự khác biệt. Hệ số 
phản xạ toàn phân đặc trưng cho dòng bức xạ trong khoảng tương đối rộng của bước 
sóng ánh sáng, thường được kí hiệu là p„ và thường đo trong khoảng 400 - 750nm. 

Hệ số phản xạ phố được xác định đối với từng tia bức xạ đơn sắc và được kí hiệu 
là pa trong đó À là bước sóng của tia bức xạ. Ví dụ đo hệ số phản xạ phố ở bước sóng 


620 mm thì hệ số này được kí hiệu là p2. 


105 


Hình 7.2: Thiết bị quả cầu rỗng 


1 Bề mặt bên trong quả cầu . 2: Cuvet 

3. Lớp đất 4. Lăng kính 

5. Dòng bức xạ đập vào tế bào quang điện 6. Tế bảo quanh điện 

œ®ạ: Dòng bức xạ chiều vào ®;¡: Dòng bức xạ phản xạ 


Đất phản xạ không đồng đều, các bức xạ có các bước sóng khác nhau và giá trị 
@a liên tục thay đôi trong khoảng 400 - 750 mm phụ thuộc vào bước sóng. Đồ thị biêu 
thị sự phụ thuộc của pa vào bước sóng được gọi là phổ phản xạ, phố này cho các thông 
tin đầy đủ nhất về khả năng phản xạ phô của đất. 


Mâẫu sắc của các tầng tích tụ mùn là do trong tầng có chất mùn. Trong đất 
checnozem có màu xám hoặc xám tối. Trong những đất ít mùn, trong phần phản xạ có 
sự tăng lên tương đối của các phần bức xạ sóng dài, nghĩa là phần ánh sáng đỏ, mầu 
của những đất này thường là mầu nâu xám hoặc thậm chí là mầu xám nâu. 

Ảnh hưởng mạnh nhất của chất hữu cơ đến khả năng phản xạ là ở bước sóng 700 
- 750 mm. Sự phụ thuộc giữa hệ số phổ phản xạ pzsọ và hàm lượng chất hữu cơ (H) 
được chỉ ra ở hình 7.3a và biểu thị bằng phương trình thực nghiệm 

-kH - KH 
Pzso = po + ne” hay Ïn (p;sọ - po) = Ìn 

Ở đây p, là hệ SỐ phản xạ cực tiểu khi hàm lượng chất hữu cơ có thê là lớn nhất, 
n và k là các hằng số của phương trình, các thông số n và k của phương trình được tính 
là hằng số chỉ đối với những đất có cùng loại mùn (chung về tính chất hoá học và hình 
thái học). 


106 


L2 


7 
ở 
¡0 20 30 40 50 60 70 80 400 ð00 600 700 750 
Hàm lượng chât hữu cơ, % Bước sóng, nm 
Hình 7.3a: Sự phụ thuộc của khả năng Hình 7.3b: ảnh hường của hợp 


chất sắt đến khả năng phản xạ 


1. Kaolimt; 2. Kaolimt + Fe(OH)s; 


phản xạ của đất vào hàm lượng chất hữu cơ 


1. Giá trị trung bình; 


2. Giới hạn dao động 3. Kaolinit + FeaOs 


Các đường cong phô dạng thứ ba thường liên quan đến sự tích lũy các oxit sắt và 
các hydroxit sắt trong đất. Kaolinit tỉnh khiết được đặc trưng bởi sự tăng dần dần của 
hệ số phản xạ phô từ 400 đến 550 nm và sau đó giá trị ọx hầu như không thay đổi đến 
750 nm (Hình 7.3b). Sự có mặt của hydroxit sắt trong kaolinit làm giảm rõ rệt khả 
năng phản xạ tại 400 nm và sau đó tăng nhanh từ bước sóng 480 nm đến 600 nm làm 
cho đường cong có khúc lượn. Nếu lẫy kaolinit trộn với Fe(OH)s nung ở 300°C thì 
hydroxit sắt sẽ chuyên thành Fe;O;, Trong phố của kaolinit với oxit sắt cũng có khúc 
lượn nhưng chuyên dịch sang vùng có bước sóng lớn hơn. 

Theo giá trị đường uốn cong trên đường cong khả năng phản xạ phô trong một số 
trường hợp có thê suy đoán về hàm lượng tổng số của sắt trong các đất (theo các phố 
của các mẫu đã nung của đất) hay suy đoán về sự phân bố tương đối của các oxit và 
hydroxit sắt trong phản diện đất, mà các hợp chất của sắt này sắp xếp trên bề mặt của 
các nguyên tô cơ học. 

Khi sử dụng khả năng phản xạ phổ của đất để nêu các đặc điểm và thành phần 
hóa học của đất để chuẩn đoán và khoảng cách của bản đồ cần lưu ý răng giá trị (0a và 


x phụ thuộc vào độ âm của đất và thành phần cấp hạt. 


107 


7.5. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÀU SẮC ĐẤT DỰA VÀO HỆ THÓNG 
MÀU MUNSELL 


7.5.1. Đặc điểm của hệ thống màu Munsell 


Màu sắc đất có thể được xác định thông qua việc so sánh với hệ thống màu 
chuẩn. Hiện nay hệ thống màu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất là hệ thống màu 
Munsell. Hệ thống màu Munsell rất tiện lợi trong việc xác định màu và thể hiện kết 
quả. 


Cấu tạo của hệ thông màu (thang màu) Munsell gồm 9, bảng thang màu với 322 
ô màu thê hiện sự thay đối các kiểu màu sắc của đất. Trong đó mỗi ô màu tiêu chuẩn 
gắn với những tiêu chí phân cấp nhất định. 


Đặc điểm của thang màu chuẩn Munsell được dựa trên 3 thông số (đại lượng) 
chính để mô tả tất cả các loại mầu sắc của đất. Đó là các thông số như: Huế, Value và 
Chroma. 


- Thông sô hue là chỉ sô màu liên quan tới các gam màu như màu đỏ, vàng, xanh 
và chăm tím. 


- Thông số vzi„ue là chỉ số sáng (lightness) của các gam mảu. 
- Thông số chroma thể hiện sắc độ màu (strength) trong cùng mức độ sáng. 


Màu sắc thể hiện trên cùng một bảng màu là có cùng giá trị e. Có 9 bảng màu 
trong thang màu Mullsell thể hiện 9 giá trị he được ký hiệu theo thứ tự: Gleyl; Gley2; 
10R; SR; 2,5YR; 7,5SYR;10YR; 2,5Y và 5Y. 


Trong mỗi bảng màu, theo chiều từ dưới lên trên thể hiện mức độ sáng tăng dân. 
Tức là các thông số của vz/„ue (độ sáng) trong cùng bảng mảu sẽ tăng dần từ dưới lên 
trên theo các mức: 2,5; 3; 4; 5; 6; 7 và 8. 


Giá trị chroma trong mỗi bảng màu được thê hiện theo chiều ngang với mức độ 
đậm sẽ tăng dần từ trái qua phải. Trong 2 bảng màu #ø đầu tiên của thang màu 
Munsell (Gley 1 và Gley 2), giá trị chroma từ trái qua phải thê hiện theo 6 cột với các 
giá trị chroma tương ứng là N, 10Y 5GY, 5G và 5G. Còn trong 7 bảng màu # tiếp 
theo (10R; 2,S5YR; 5R; 7,SYR; 10YR; 2,5Y và 5Y), giá trị chrøma từ trái qua phải thể 
hiện theo 6 cột với các giá trị chrzoma tương ứng là l, 2, 3, 4, 6, 8. 


Trong bảng màu Munsell, giá trị của ze thể hiện qua chữ viết tắt của các màu 
sắc. Ví dụ: R - reo là màu đỏ, YR - yellow reo là màu đỏ vàng, Y- yellow là màu vàng. 
Phía trước các chữ viết tắt còn có thêm phần số với các số từ 0-10. Trong cùng một ký 
hiệu chữ, ví dụ với YR, nếu phần SỐ càng lớn thì giá trị ze màu vàng tăng và màu đỏ 
giảm. Giá trị giữa của mỗi gam màu sẽ là 5, giá trị ở điểm 0 của gam màu đó sẽ tương 
đương với giá trị điểm 10 của màu đỏ hơn tiếp theo của #ze. Ví dụ: 5YR là điểm giữa 
của phố màu đỏ vàng (yellow-red) từ 0YR (tương đương với 10R) tới 10YR (tương 
đương với 0Y). 


106 


.'_ MÙNSELL® SOIL COLOR CHART. 


2 3 /A. /&: /8 
4————CHROMA———>.. ˆ. 


Hình 7.4: Ví dụ cấu tạo của bảng màu Hue 10R với các thông số chrøma từ 1- 8 
(theo chiều ngang), các thông số Value 2,5 - 8 (theo chiều dọc) 


Giá trị của va/„⁄e nêu băng 0 thê hiện màu đen, độ sáng màu giảm dân đên sô 10 
tức là hoàn toàn màu trăng. Nêu giá trị va//e băng 5 là màu năm trong khoảng giữa 
trăng và đen. 


Các giá trị của chroma bao gồm các con số bắt đầu từ 0 biểu hiện màu xám tro 
trung tính (neutral grays), tăng dần đều theo các khoảng cách nhất định đến số 20. Tuy 
nhiên rất ít khi đất có giá trị chroma bằng 20. 


7.5.2. Cách sử dụng hệ thống màu Munsell để xác định màu của đất 

Xác định màu của đất theo hệ thống màu Munsell khác nhau đối với đất khô và 
ướt 

- Phương pháp xác định màu khô: 


109 


Mẫu đất được phơi khô và nghiền nhỏ. Sau đó lấy một ít đất đã nghiền trải lên 
trên nền giấy trăng và so sánh với các bảng màu #ze trong hệ thống màu Mullsell để 
xác định được bảng màu #c phù hợp nhất. Sau đó tiếp tục so sánh màu đất với các ô 
màu của bảng màu #e đã lựa chọn bằng cách đặt lưới các ô màu lên trên tờ giấy trăng 
có chứa đất. Màu đất được xác định là màu của ô màu nảo giống nhất, đối chiếu với 
giá trị thích hợp ghi trong bảng giá trị màu Mullsell ở trang bên để biết các giá trị huế, 
vaÏue, chroma tương ứng. 


Cách đọc và ghi kết quả màu sắc đất như sau: 


+ Nếu màu đất phù hợp với bảng # 5YR, có giá trị vaiwe là 5 và chroma là 6 
thì màu đất được ghi là 5YR 516 (đỏ vàng nhạt - yellowish-red). 


+ Nếu màu đất năm giữa 5YR 5/6 và 5YR 6/6 thì màu xác định là 5YR 5,5/6. 


+ Nếu màu đất nằm giữa 2,5YR 5/6 và 5YR 618 thì màu xác định là 5YR - 
Phương pháp xác định màu ướt: 


Mẫu đất ướt được nhào kỹ có âm độ vừa phải (không để quá khô hoặc quá ướt) 
Sau đó đất được bôi lên tờ giấy trắng sao cho thê hiện rõ màu đất đặc trưng nhất. 

Các bước tiếp theo thực hiện như đã mô tả đối với phương pháp xác định màu 
khô. 

Điều chú ý là trong phần kết quả cần ghi rõ là màu khô hay ướt. Ví dụ: 5YR 5/6 
(ướt) hoặc SYR 5/6 (khô). 


sau đây là một số ví dụ các bảng màu trong thang màu Munsell: 


110 


Hình 7.5: Bảng màu Munsell có thang màu /e GLEY 1 (cho đất gley) 


II 


-^x£ ỷ tr. 
x” ..*.* 
cố ti 
* 


Hình 7.6: Bảng màu Munsell có thang màu //⁄e 10R 
(cho đất có màu đỏ, nâu đỏ tương ứng) 


112 


Hình 7.7: Bảng màu Munsell có thang màu /⁄⁄e 10YR 
(cho đất có màu vàng, vàng nhạt tương ứng) 


7.5.3. Sử dụng hệ thống màu Munsell để mô tả phẫu diện đất 

Hiện nay khi mô tả các phẫu diện đất, sử dụng thang màu chuẩn Munsell để mô 
tả màu của đất được áp dụng rộng rãi. Kết hợp với một số chỉ tiêu hình thái khác như 
quan sát thành phần cơ giới và kết cấu đất, màu sắc đất là chỉ tiêu quan trọng để phân 
biệt các tầng đất khác nhau trong cùng phẫu diện. Màu sắc đất thường được mô tả đầu 


113 


tiên, sau đó mới mô tả các tính chất khác. Sau đây là ví dụ mô tả màu sắc đất trong 
phẫu diện đất có sử dụng thang màu Munsell. 


Bảng 7.2: Mô tả hình thái phẫu diện đất rừng Haplic Aerisols 
tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 


Tâng | Độ sâu Các đặc điểm mô tả 
(cm) 
LFH 0-12_ |Màu nâu đen (I0YR 7.5/5 khô)- Dark brown (10YR 7.5/5 dry); 
và tầng LFH có lớp thảm mục mỏng ở bề mặt, tiếp theo là lớp hữu cơ 
Ah đang phân huỷ tạo thành mùn; tiếp theo là lớp đất thịt nhẹ có độ âm 


khá cao; đât có kết câu hạt; nhiều hang động vật đất; nhiều rễ cây 
nhỏ, ranh giới tầng đất rõ ràng. 


A và 12-22. |Màu vàng nâu (I0YR 7/5 khô) - Brownish yellow (I0YR 7/5 tuy); 
AB nhiều sét và li mon; kết cấu hạt và khối, nhiều rễ cây nhỏ và trung 
bình, nhiều đường mao quản nhỏ và trung bình, ẩm độ trung bình, 
ranh giới tầng không rõ ràng. 

22-42. |Màu nâu vàng (7.5SYR 6/8 khô) - Yellowish brown (7.5YR 6/8 tuy); 
nhiều sét và li mon; kết câu hạt và khối, nhiều đá cuội nhỏ được 
bao bọc bởi lớp sét, đất âm, nhiều rễ cây trung bình và lớn, nhiều 
mao quản cỡ trung bình, ranh giới tầng không rõ ràng. 

Bt 42-62. |Màu vàng đỏ (7.5YR 6/6 khô) - Reddish yellow (7.SYR 6/6 tuy); 
thành phần cơ giới chủ yếu là sét; độ âm khá cao; kết câu hạt mịn; 
số lượng rễ cây giảm dẫn, các mao quản nhỏ; phân tầng rõ. 

62-82 | Màu đỏ vàng (7.5 YR 5/6 khô) - Yellowish reo (7.5 YR 5/6 tuy); 
nhiều sét; nhiều sản phẩm phong hoá của phiến thạch sét có màu 
tía, có một số hạt kết von nhỏ màu đỏ và đỏ sẫm; đất cứng khi khô, 
nhiều sét bám trên các hạt cuội kết và đá mảnh với nhiều màu sắc 
và độ dính khác nhau. 

(Nguồn: Đặng Văn Minh, D.W. Anderson and R.E. Farreli. 2002) 


Thang màu chuẩn Munsell còn được sử dụng rộng rãi trong việc phân loại đất và 
nghiên cứu các quá trình hình thành và phát triển của đất. 


114 


Câu hỏi ôn tập: 
1 Màu sắc đất và vai trò của nó ? 
2. Ảnh hưởng của nguyên tô hóa học trong đạt tới màu sắc đắt như thể nào ? 
3. Chỉ thị về màu sắc đất liên quan với tỉnh chất và việc sử dụng đất? 
4. Nêu phố màu sắc và sự phản xạ ảnh sáng của đất? 
5. Trình bày hệ thống màu Munsell? 
6. Trình bày cách sử dụng hệ thông màu Munsell để xác định màu của đất ? 


7. Nêu cách sử dụng hệ thông màu Munselt để mô tả một phẫu diện đất? 


115 


TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 
Tiếng Việt: 

1. Nguyễn Ngọc Bình, 1996. Đất rừng Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội 

2. Nguyễn Thế Đặng và Nguyễn Thế Hùng, 1999. Giáo trình Đất. NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội 

3. Nguyễn Thế Đặng, Đào Chân Thu và Đặng Văn Minh, 2003. Đất đồi núi Việt 
Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội 

4. Fridlalld V.M., 1973. Đất và vỏ phong hoá nhiệt đới âm. NXB Khoa học và kỹ 
thuật, Hà Nội 

5. Hội khoa học đất Việt Nam, 2000. Đất Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội 

6.. Hà Quang Khai, Để Đình Sâm và Đỗ Thanh Hoa, 2002. Đất lâm nghiệp. NXB 
Nông nghiệp, Hà Nội 

7. Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thế Đặng, 2003. Thoái hoá và phục hồi đất dưới các 
phương thức canh tác truyền thông của người dân tộc thiêu số tại tỉnh Bắc Kim, 
Việt Nam. Tạp chí Khoa học đất, số 4/2003. 

$. Cao Liêm và cộng sự, 1975. Giáo trình thô nhưỡng học. NXB Nông thôn, Hà 
Nội 

9. Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Đặng, Dương Thanh Hà, Hoàng Hải và Đỗ Thị 
Lan, 2006. Giáo trình đất lâm nghiệp. NXB Nông nghiệp, Hà Nội 

10. Cao Liêm và cộng sự, 1975. Giáo trình thổ nhưỡng học. NXB Nông thôn, Hà 
Nội 

11. Nguyễn Mười và cộng sự, 2000. Thô nhưỡng học. NXB Nông nghiệp, Hà Nội 

12. Trần Kông T: ấu, 1974. Áp lực ẩm trong một số loại đất miền Bắc Việt Nam. 
Tuyền tập "Nghiên cứu đất - phân" tập IV. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 

13. Trần Kông Tấu và Nguyễn Thị Dân, 1984. Độ âm đất với cây trồng. NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội 

14. Trần Kông Tấu, 2005. Vật lý thô nhưỡng môi trường. NXB Đại học Quốc gia, 
Hà Nội Tiếng nước ngoài: 

15. Damiel HiHel, 1982. Introduction to Soil Physics. Academic Press, INC. New 
York. The USA. 


ló.Daniel Hilel A4. MW. Warrick R. SBaker, and C. Rosenzweig, T996. 
Environmental Soil Physics, Academic Press, USA. 


17. Đặng Văn Minh, DW. Anderson alldl RE. Farrell 2002. Indicators for 


116 


assessing soil quality after long-ferm tea cultivatlon in Northern Mounfainous 
Vietnam. Proceeding of the 17th world Congress of Soil Selence 14-2l August 
2002, Bangkok, Thailand. Paper 1070. Symposium 32. 


18. De jong, 1999. Soi] physics. Lecture book. University of Saskatchewan, Canada 


19. Doll Scof£ H., 2000. Soil Physics- Agricultural and Environmental Aplications. 
lowa State University Press/ Ames. The USA. 


20. Edward J. Plaster. 1992. Soll sclence and management. The third edition. 
Delmar Publisher. LTP. 


21.Nwe C. Brady and Ray R. Weil 1999. The Nature and Propertles of Solls. 
Prentice Hall, INC. USA 


22.Scheffer and Schachfschabel, 1996. Lehrbuch der Bodenkunde. Enke Verlag 
Sfuttgart, Germany 


23. Trần Kông Tấu, 1990. Physical properties and water regime of main types of 
solls In Vietnam.Transactlons. l4th Intemational congress of Soil Sclence, 
Volume V: Commnssion V. Kyofo, Japan. 


24.U.S. Dept. Agriculilire, 2000. Munsell Soil Color Charts. Year 2000 revised 
washable edition. 


25.MWilliam A.Jyry ef.alL, 199I. Soll physics. fifth edition. John Wiley and Sons, 
INC. USA 


117 


26. MỤC LỤC 


Trang 
z5: ÓỔẺÓỐẻẻố rẽ hé sa 3 
ĐÓI TƯỢNG, NỘI DUNG MÔN HỌC VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIÊN CỦA CHUYÊN 
NHANH VAT TÀI A Tà 60a 1Ÿ Ai 0036109223004 0200 af fiAii 60 run gàng ưa: Dạ g do 6 lầu ong 3 
“85 .§E17208Ỷ....ốốéẽẻ.ẻẽ 3 
TÓM TÁẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIÊN NGÀNH VẬT LÝ ĐẤTT.....................--- ¿ s+x+E+zs+EeEtztsrsrszes 4 
Chương I:HẠT CƠ GIỚI VÀ THÀNH PHÂN CƠ GIỚI ĐẤT................- 2: 2+5s+++E++xe£Es£ertsrseei Ỹ 
1.1. KHÁI NIỆM HẠT CƠ GIỚI VÀ THÀNH PHẢN CƠ GIỚI ĐẤTT......................---s- 5s: ữ 
1.2. PHÂN CHIA CẤP HẠT CƠ GIỚI ĐẤTT.....................- - + 5s St EE+ESEE2EEEEEESESEEEEEEEEErEsErrkrkerees 8 
1.3. TÍNH CHẤT CỦA CÁC HẠT CƠ GIỚI ĐẤTT.................... ¿+ 22t+x+EEE+E+ESEE+EEEEEsEersrkerees 9 
1.4. PHÂN LOẠI ĐẤT THEO THÀNH PHÂN CƠ GIIỚI.....................-2- 5+ 2s+E£E‡E+EvzEzEezees 11 
1.5. TÍNH CHẤT ĐẤT THEO THÀNH PHÂN CƠ GIIỚI....................-2-5- +52 E+E+EvzEzEesees 17 
1.6. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẢN CƠ GIỚI................... ¿2-5252 sx+z+zs2xseez 18 
Chương 2: TỶ DIỆN CỦA ĐẤT VÀ KÉT CẤU ĐẤTT....................... + + ©s+Sk+E SE. crrkererrea 26 
Ø'†, KITAI NIÊM TY TIÊN ĐA các 205cc cuc La Q00 S044 60ã6s50 is t0 6221121800 26 
2.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỶ DIỆN CỦA ĐÁTT...................- ¿+ +x+E2s+EeEEzE+Evrezxereee D7 
53; KHI NIEMEVE KẾT GẦU ĐÁ TA lád2 con: no Ôn hgiôx g032646,210s60xả10028as054:046286A 28 
54: VAT TRO, CGÚA KHI CAU ĐA so 0 ssex100101201614244.s438166x4s0216:000xa 2 tbsd 29 
2.5. TRẠNG THÁI TỎN TẠI CỦA KẾT CẤU ĐẤTT..................--- 2s 2 k+E+ES2E+EEEE+EsEererkerees 30 
2.6. NGUỒN GÓC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KẾT CẤU ĐÁT....................... --- 34 
2.7. CÁC YÊU TÔ HÌNH THÀNH KÉT CẤU ĐẤTT....................-.-:- +2 E+E+ESEE+EEEEEsEerezkerees 37 
2.8. NGUYÊN NHÂN LÀM CHO ĐẤT MÁT KẾT CẤU VÀ BIỆN PHÁP KHẮC 
TÚ (0222872031106 140610 Bái 6206 TP it 19313, 1ê là toi £ s32 2 v4 1 20450564. 30g 4, 40 
2.9. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP LÀM CẢI THIỆN KẾT CẤU ĐẤT ....................----s- 5s: 41 
2.10. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KÉT CẤU ĐẤTT......................---c- 2 t+E+E++E+EeEEzE+Eerezxerees 42 
Chương 3:NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÝ CƠ BẢN VÀ CƠ LÝ CỦA ĐẤT....................-- --s¿ 44 
3:1.1Ÿ TĨNH CƠ BẢN GU AI ĐA T1 tát 00 0e GIANG d0 0đ x04 11see 44 
3 0TIiNEIIC LATTU/T,YnG LIÀ,E) 01.21200609 2x85 26B. T992/E0128 t0N2i2916/0000uif 0A) 50 
Chuonpsf NI TRÙNG E1 1T si bàng coi tai 8kg Bva,lhiOibaaSocaskoxbisetovieiioaks 56 
4.1.VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG ĐẤTT.................. ¿se t+E+ES2E2EEErEsEvrerkerees 56 
4.2. ĐẶC ĐIÊM VẺ CẤU TRÚC CỦA PHÂN TỬ NƯỚC VÀ LỰC TÁC ĐỘNG VÀO 
li 819763 319)17/62 2710800 0Ẽ8ẼẺ.7ẻ.777n..ốốấnẽ ốc. ẻẽẽ ẽế 56 
4.3. CÁC DẠNG NƯỚC TRONG ĐẤTT.................-- - Set SE12E9EEEESESE12EE1E 1151521211111 1e xe 59 
4.4. SỰ DI CHUYÊN CỦA NƯỚC Ở TRONG ĐẤTT....................-.--- + +tcxtExSESEEE2EEEEESErrrrkrree 63 
203. EIRIET TEINT ND CC %UA TỊA T s2 s40 02054546 s2á68104604f4,1%0004121661032.À056383-56- 632 65 
4.6.KHÁ NĂNG BÓC HƠI NƯỚC CỦA ĐẤT VÀ CỦA THỰC VẬTT.....................- - 5: 68 
4.7. CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐÁNH GIÁ TÍNH GIỮ NƯỚC VÀ ĐỘ ÂM ĐÁT..................... 73 
4.8. CÂN BẰNG NƯỚC TRONG ĐẤTT......................-¿- Set SE12E918 112152121115 1151521211E 111152211 xee 78 
4.9. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CẢI THIỆN CHÉ ĐỘ NƯỚC........................----2- 5s: §0 
CltiồridÔ KHONIT K PHI RONNG 9/17 5uycásastdadGsicSNSUNadodbwdiestsnaslli114504ae8ásk, 82 
5.1. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA KHÔNG KHÍ TRONG ĐẤTT.......................- ¿2 +x+z+zs+xezszesz+z 82 
5.2. THÀNH PHÂN KHÔNG KHÍ ĐẤTT.................. ¿2 2x2 E8 EESESEE2EEEEEESESEEEEEEEEEEEEEEEEksrrrres §5 
5.3. TRẠNG THÁI CỦA KHÔNG KHÍ Ở TRONG ĐẤTT....................- 5+ s2 EtSE+EvzeEererrsree §7 
5.4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH PHẢN KHÔNG KHÍ 
9700mm. xn..ốẻ.ố.ố.ốẽẽốẽẽ h6 ẽ. 6 TS. 88 
5.5. SỰ TRAO ĐÔI KHÍ GIỮA KHÔNG KHÍ ĐẤT VÀ KHÍ QUYÉN..................... .----- 88 
5.6. TÍNH CHÁT CỦA KHÔNG KHÍ ĐẤT ....................- - ¿S2 +E+E2E+EEEEESEEEEEEEEEEESEEEErEerkrksree 90 
5.7. BIỆN PHÁP ĐIÊU TIẾT CHÉ ĐỘ KHÔNG KHÍ ĐÁT........................--.-¿:©-cc¿-55sc:+++ 9] 
(ng: DI TT GI E)() E)I1LN sua xa se taesOelainsubBÁus sàn giaasiÄctaabat01kosiuenltadbàafsiasiae 93 
6.1. VAI TRÒ ÿ4 NGUỎN NHIỆT CUNG CÁP CHO ĐẤTT..................--2- + s+x+E+£s+EeEezxszez 93 


118 


6.2. CÁC TÍNH CHẤT NHIỆT CA ĐẤTT.....................- 2+ se Set +E+ESESESEEEEEEvEEEEEEEEEErErEersrsrerrvre 94 


6.3. MỘT SỐ YÊU TÔ ẢNH HƯỞNG TỚI NHIỆT ĐỘ ĐẤTT......................- 2: 2 s+c++se£+zszkd 98 
6.4. BIỆN PHÁP ĐIÊU TIẾT CHẾ ĐỘNHIỆT CỦA ĐẤT..........................-----¿-ccccs+ccscce2 100 
Ciiifffitr ni ViAbTIN HT. TH ¬àa 0x6 snaltbsiwaefo0 ki sat KhasieikisiflG0SislisliMome 102 
19 KHEAILNIEMAE.MEAU SÁOC ĐT si 4940 n90este20t62605 do bìdblfcsusoseacel 102 
7.2. ẢNH HƯỚNG CỦA NGUYÊN TÔ HÓA HỌC TRONG ĐẤT TỚI MÀU SẮC 
S7» MP SEO LÊN Già g TR e6 71V 0n AT Ni WA on TT VY TIÊ VU NI UV, 102 
7.3. CHỈ THỊ VẺ MÀU SẮC ĐẮT LIÊN QUAN VỚI TÍNH CHÁT VÀ VIỆC SỬ DỤNG 
TT 5060100106 20/1A) 3A6 tự axg gì 5/2/0013 ng vi tiê te Ahây, (ad xo tị có tr nho (6á c 104 
7.4. PHÔ MÀU SẮC VÀ SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG CỦA ĐẤTT.....................-- -cscceccez 104 
7.5. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÀU SẮC ĐẤT DỰA VÀO HỆ THÔNG MÀU 
71§ïi!1210) 0 XP EM 0 S056 Ỷ.Ỷẽn "ốc ốc. nh 108 
TẠI EIETT THAM KHẢO CHÍNH cán 0666 s14 082609 9866102440160 0 20W 116 


119 


